ha Louis De Coomaan 


MA QUY 
TRONG TU VIÊN 
va 


ME MARIA-CATARINA DIỄN 


Nguyên Tác: 
Le Diable Au Couvent 


Do Đức Cha Louis De Cooman 
Cựu Giám Mục Thanh Hóa 


Lm. Nguyễn Huy Tưởng 
Chưuến Ngữ 


DÒNG MẾN THÁNH GIÁ T.H/ĐL HẢI NGOẠI ẤN HÀNH 


7406 SE Alder Portland, Cresơn 97215, LISA 


LỜI GIỚI THIỆU 
của LM HÔNG PHÚC, CSsR 


Nhà diễn giả trứ danh, Cha Raviguan, nói trên tòa 
giảng nhà thờ Đức Bà ở Paris năm 1852: “ Cái khôn khéo 
của ma qui ngày nay là làm cho người ta tưởng rằng nó 
không có, để nó đễ dàng hoạt động.” 

Có ma qủi và ma qủi đã và đang hoạt động. Đó là 
tín điều được Công Đồng Latran IV công bố chống lại lạc 
giáo Manichen năm 1215, rằng: “ ma qủi vốn được 
Thiên Chúa dựng nên tốt lành trong bản thể và đã trở nên 
xấu xa vì hành động của nó.” Thánh Kinh, Cựu Ước và 
Tân ƯớỐc, nói nhiều về ma qủi. Theo Tân Ước thì ma 
qủi hình thành một quyền lực (Mc 3,22-26) chống lại 
Nước Trời và lộ diện cách riêng trong những cuộc ám 
ảnh. 

Chúng ta biết ma qủi thường hoạt động bằng ba 
cách. Một là bằng chước Cám dỗ hằng ngày (ten- 
tations) trực tiếp, hoặc gián tiếp bằng dục vọng của 
chúng ta mà chúng xử dụng như nội công, như đạo binh 
thứ năm. 

Hai là bằng lối phá phách (Infestations diaboliques) 
như những cuộc hiện ra bằng hình thù quái đản. Thánh 
Gioan Vianney, Cha Sở họ Ars bị ma qủi phá phách 
trong 35 năm, từ năm 1824 đến 1858. Ngài gọi nó là Le 
Grappin và nó chỉ buông tha cho Ngài một năm trước khi 
Ngài lìa tràn. Thánh nhân nói: “Tôi hướng về Thiên 
Chúa, làm đấu Thánh Giá, có vài lời khinh bỉ nó. Vả lại 
tôi nghiệm thấy rằng tiếng đập phá càng to cuộc tấn công 


càng nhiều, là dấu hôm sau sẽ có một người tội lỗi lâu 
ngày đến xưng tội. Thăng Grappin nó ngu lắm... chính 
nó báo tin trước cho tôi biết có những tội nhân lớn... và 
nó tức giận. Càng hay!” 

Và một điều lạ... tại Lộ Đức, ngày 19 tháng 2 
năm 1858, trong lần hiện ra thứ tư, Bernadette nghe 
tiếng phê sợ và có tiếng la lớn: “Bernadette, hãy trốn đi! 
hãy trốn đi!” Cô bé rất sợ. Cô cầu xin với “Bà Lạ” và 
tiếng lạ cũng im ngay. (Michel de Saint - Pierre, sử gia). 

Ba là ma qủi ám ảnh người ta, chúng ta quen gọi 
là việc qui ám (Possesions diaboliques). Trong Phúc 
Âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trừ qủi ra khỏi nạn 
nhân nhiều lần. Ngài không dùng lời ma thuật mà chỉ 
truyền lệnh là ma qủi vâng ngay. Quyền năng ấy Chúa 
cũng ban cho các môn đệ nhân danh Ngài mà trừ qủi 
(Mc 9, 28-29; Mt 12,43-45). Quyền năng ấy Ngài cũng 
ban cho Giáo Hội từ ngày khai lập (Cv 16,18...). 

Tuy nhiên giáo hội rất thận trọng khi dùng 
quyền năng trong nghi thức “trừ qủi,” nghi thức được 
nói đến trong sách nghi lễ (Rituel). 

Qui luật đầu tiên sách nghĩ lế đòi hỏi là “không 
nên tin dễ đàng việc có ma qủi xâm nhập.” Giáo hội 
đòi hỏi phải có những sự kiện ngoại nhiên. Sách nghi lễ 
nói đến ba dữ kiện: Nạn nhân nói được và hiểu được 
nhiều thứ tiếng; bày tỏ những việc ở xa và kín; có một 
sức mạnh phi thường trong hoàn cảnh tuổi tác và vóc 
dáng tự nhiên. Nghĩa là phải cầm chắc rằng có sự hiện 
điện một sức mạnh khác với con người đương sự; phải có 
thể nói: không phải đương sự nói, mà là một kẻ khác 


và kẻ khác đó chắc chắn là ma qủi. (Actualité de Satan 
của L. Cristiani trang 130). Có hai trạng thái nơi nạn 
nhân: có thể là ngoài ý muốn và nhiều khi chống lại ý 
muốn của nạn nhân. Và Giáo Hội dùng khí giới thiêng 
liêng để chống lại bằng việc trừ qủi. 

* 


* * 

Cuốn sách mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến qúi 
bạn mang tiểu đề: Ma qui trong Tu Viện. Sau khi đã 
nói đến “ ma qủi ,” tất nhiên phải nói đến “Tu Viện” và 
giới thiệu tác giả cuốn sách và cũng là chứng nhân số 
một những gì đã xảy ra trong Tu Viện. 

Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam được chính thức 
thành lập ngày lễ trọng 19-02-1670 tại Kiên Lao, Bái 
Vàng ở Miền Bắc và cuối năm 1ố71 tại An Chỉ (Miền 
Nam). Đấng sáng lập là Đức Cha Phêrô Maria Lambert 
de la Motte thuộc Hội Truyền Giáo Paris. Ngài sinh 
năm 1624 tại Lisieux (Pháp), chịu chức Linh Mục năm 
1655, Giám Mục năm 1660 và qua đời năm 1679 tại 
Thái Lan. Ngài sang giảng đạo tại Việt Nam với tư cách 
Đại diện Tông Tòa, chọn Thái Lan làm bàn đạp và nơi 
xuất phát. Ngài hội công đồng ở Hải Phố (Hội An) 
16Ø72 đi kinh lý miền Trung và, thay Đức Cha Pallu về 
Rôma, Ngài đi thăm giáo hữu ở Bắc Việt (1669-1670). 
Nhận thấy chị em phụ nữ muốn sống đời tận hiến, Đức 
Cha có sáng kiến lập ra Dòng Mến Thánh Giá năm 
1671. Đặc điểm của Dòng là “Đức Kitô chịu đóng đỉnh 
là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta.” Ngài 
viết ra bộ luật tiên khởi của Dòng Nữ Mến Thánh Giá và 


hai nữ tu đầu tiên được tuyên khấn là Chị Anê và Paula. 
Dòng được tổ chức qui củ, có lời khấn. Nhưng vì hoàn 
cảnh các cuộc cấm cách bắt bớ kéo dài hàng thế kỷ, nên 
đần hồi phải trở về lối sống cộng đoàn nhỏ địa phương 
với lời cam kết giữ tinh thần Dòng. Mãi cho đến năm 
1925, khi hòa bình trở lại, Hội Dòng Mến Thánh Giá 
mới được cải tổ để có lời khấn theo Giáo Luật ngày 2-2- 
1925 và thí điểm đầu tiên là Phát Diệm. 

Đấng cải tổ là Đức Cha Louis de Cooman (Đức 
Cha Hành) Giám Mục phó Phát Diệm và được tấn phong 
ngày 6-1-1918. 

Trong khi Đức Cha vừa làm Giám Mục phó vừa 
lo cải tổ Dòng Mến Thánh Giá thì xảy ra những việc lạ 
lùng mà Đức Cha đã ghi lại trong cuốn sách sau đây, 
nhan đề: Le Diable au Conven( -Ma qui trong Tu 
Viện: Chị Catarina Diện. Là một nữ tu Mến Thánh 
Giá, chị Catarina Diện cùng với các chị em bạn, đã bị 
một lũ qui vào trong Tu Viện tấn công. Cuộc chiến kéo 
đài trong hai năm 1925-1926 và Chị Catarina đã chiến 
thắng do hông ân của Chúa và Thánh nữ Catarina. 

Chính Đức Cha De Cooman đã chứng kiến các 
việc xảy ra và sau nhiều năm suy nghĩ, Ngài đã kể lại 
những chuyện kỳ lạ xảy ra trong tập sách sau đây. 

Để độc giả khỏi bở ngỡ, Giám Mục và tác giả đã 
viết một bài tựa dài, để minh chứng việc hành động của 
ma quỉ là có thật “mọi Kitô hữu phải công nhận thần dữ 
có thể can thiệp chống lại ta.” 

Năm 1932, Tòa Thánh tách rời giáo phận Thanh 
Hóa khỏi Phát Diệm và trao phó cho Đức Cha de 


Cooman (Hành) trông coi. Và cùng theo sắc lệnh của 
Đức Piô XI: Các Tu Viện trong giáo phận nào thì thuộc 
quyên Đức Giám Mục Giáo Phận đó. Vì vậy, Dòng Mến 
Thánh Giá Thanh Hóa cũng được khai sinh ngày 23-5- 
1935. Đức Cha thành lập sở chính tại Tỉnh Ly Thanh 
Hóa và 6 Tu Viện mới với 4 Tu Viện đã có sẵn với 125 
nữ tu có lời khấn. Hội Dòng có Ban quản trị mới tiên 
khởi, trong đó bà bề trên tiên khởi Tập Viện là bà Maria 
Catarina Trần Thị Diện, người đã từng chiến thắng ma 
quỉ trong những năm 1925-1926. 

Tập Viện được đặt tại Tân Thanh Bảo Lộc và khởi 
đầu sinh hoạt năm 1955. 

Đức Cha tác giả vẫn tiếp tục làm linh hướng cho chị 
Catarina, chứng kiến cuộc đăng sơn của một tâm hồn 
được Chúa luyện lọc và trao cho trách nhiệm hướng dẫn 
chị em khác trên đường tu đức với “một tỉnh thần sáng 
suốt, cương quyết bình tính, phán đoán quân bình.” 
Ngài viết đoạn cuối cuộc đời chị Catarina. Ngày 16 
tháng 8 năm 1944, chị về với Chúa, “Đấng chị yêu mến 
phụng thờ.” 

Đức Cha Louis de Cooman cai quản giáo phận 
Thanh Hóa 21 năm về hưu dưỡng tại Pháp và qua đời 
ngày 7-6-1970. 

Ngoài những cuốn sách về Hiến Pháp, tục lệ Dòng 
dùng trong nội bộ cuốn sách: “Ma quỉ trong Tu Viện” là 
tác phẩm rất được đón nhận. Hội Dòng cũng xin tỏ lòng 
tri An Cha Augustinô Nguyến Huy Tưởng đã có công 
phiên dịch ra Việt Ngữ, để giới thiệu với đồng hương 
một chị nữ tu thánh thiện đã chiến thắng ma qui, thù địch 


như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé, biết đứng 
vững trong đức tin mà chống cự” (1Ph 5,8-9). 

Trước khi kết thúc, chúng tôi xin giới thiệu Dòng 
Mến Thánh Giá Thanh Hóa, Dòng của chị Catarmna Diện, 
hiện đang phục vụ Giáo Hội bên quê nhà, rất đắc lực với 
tỉnh thần: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục 
vụ hạnh phúc của đồng bào” với 18 cơ sở và hơn 300 
tu sĩ. Ngoài ra, từ năm 1975, Dòng Mến Thánh Giá Hải 
Ngoại cũng được thiết lập tại Portland và đang phục vụ 
cho nhiều nơi. Cơ sở chính đặt tại số 7408 đường SE 
Alder St. Portland, Oregon 97215 bên cạnh Thánh 
Đường Chúa Lên Trời (Ascension Church). 


PER CRUCEM ADLUCEM, 


Lm. Hồng Phúc, CSsR. 


Tựa 


Đầu thế kỷ 17 ở Lima, bên bờ Thái bình dương, thánh 
Rosa bị ma qui tấn công và bà đã chiến thắng nhờ những 
cuộc hiện ra của Chúa, Đức Mẹ và thánh nữ Catarina 
thành Sienna. 

Ba thế kỷ sau, cũng ở bên bờ Thái bình dương, những 
sự can thiệp của Trời cao hay của qui cũng xảy ra tại 
Phát diệm, miền bác Việt Nam. Một nữ tu Mến Thánh 
Giá, chị Catarina Diện cùng với các chị em bạn đã bị một 
lũ qui tấn công. Trong cuộc chiến bất phân thắng bại 
kéo dài rất lâu này, sau cùng chị đã chiến thắng nhờ 
những hồng ân đặc biệt do những lần thăm viếng của 
Chúa, và vị thánh thời danh về ngất trí là thánh nữ 
Catarina thành Sienna. 

Nói ra những chuyện như thế có thích hợp hay không? 
Trong cuốn Les Faits Extraordinares de la Vịe 
Spirituelle (trang 270) cha Saudreau cho hay: Khi 
những việc siêu nhiên, do Chúa hay do qui xảy ra, khi đã 
chấm dứt thì nên cho người khác biết, nhưng khi đang xảy 
ra thì nên yên lặng. Theo lời khuyên đó chúng tôi đã đợi 
nhiều năm trước khi kể lại những chuyện lạ kỳ xảy ra cho 
một hội dòng Mến Thánh Giá tại miền Bắc Việt Nam. 

Trong phần đầu cuốn sách, là những câu chuyện về 
qui. Sau biết bao nhiêu chứng cớ trong dòng thời gian, 
chứng cớ mới nhất về qui ma này rất thích hợp. Trên lý 
thuyết, mọi Kitô hữu phải công nhận thần dữ có thể can 
thiệp chống lại ta, vì chúng là kẻ thù truyền kiếp của 
linh hồn. Nhưng tuy công nhận nguyên tác đó có biết 
bao người công giáo đã ăn ở trong thực tế như không có 
quỉ ma. 


Người có đạo tự hào không bao giờ phải run rẩy vì ma 
qui như thế có phải là theo Chúa không ? Sách thánh nói 
rất rõ: ” Hãy tiết độ và tính thức; kẻ thù anh em là ma 
quỉ như con sư tử gầm thét, lượn quanh anh em, tìm cách 
cắn nuốt. Anh em hãy chống lại nó, hãy kiên vững trong 
đức tin." (1 Pet5,8) Thánh Gioan trong sách Khải 
huyền còn nói là: "Satan quyến rũ thế gian." (12:9) Trước 
những xác quyết rõ ràng như thế, những tín hữu can đảm 
nhất, không sợ một ai trên thế gian này, cũng phải sợ 
mưu mô ma qui. 

Phần thứ hai của cuốn sách nói về chị Diện khuôn mặt 
nổi bật trong phần thứ nhất. Cuộc sống của chị là chiến 
thắng của Chúa Giêsu trên ma qui, và thực hiện, sau bao 
nhiêu tâm hồn khác qua dòng thời gian, những lời của 
thánh Gioan: "Con người đến để phá tan công cuộc của 
ma qui." (1 Gioan 3:8) Thánh Phêrô cũng nói như vậy. 
Sau khi lưu ý ta coi chừng kẻ thù truyền kiếp đó ngài kết 
luận: “Chúa muôn hồng ân, đã kêu gọi anh em vào vinh 
quang vĩnh cửu của Chúa Kitô, sau vài đau khổ, sẽ hoàn 
tất công việc của Ngài, cho anh em kiên vững, mạnh 
mẽ, và không lay chuyển. Nguyện chúc Người được 
vinh quang và quyền thế muôn đời." (1 Pet. 5:10). 

Chúng tôi dám hi vọng răng nhiều độc giả khi đọc xong 
chuyện này sẽ quí mến chị Diện vì nhờ ơn Chúa chị đã 
làm cho giáo hội Việt Nam được vinh quang và tuy chỉ 
là bông huệ khiêm nhượng đồng trinh, nhưng vẻ sáng 
láng của bông hoa đó không làm mất sáng những bông 
hồng đẫm máu của các thánh tử đạo Việt Nam. 

Ai không thích những cuộc tranh luận có tính cách lý 
thuyết không nên đọc phần nhập đề khô khan sau đây. 


Nhập đề 


Phần nhất của cuốn sách kể lại những việc quỉ quấy 
phá đã được ¡n ra trong tập san của hội truyền giáo Paris 
năm 1949. Có độc giả sau khi đọc đến đã công nhận qui 
can thiệp trong những câu chuyện kể ra. Nhưng có một vị 
cho rằng không thể công nhận những chuyện đó là do ma 
qui. Vì thế tôi phải xét lại rất kỹ lưỡng và nghiên cứu 
những cuốn sách nói về qui. Tôi rất ngạc nhiên là hiện 
rất có nhiều tác phẩm loại này. Có lẽ việc hồ nghi phát 
sinh do những lý thuyết về phân tâm học, khoa học tân 
thời mà ngay cả tên của nó cũng không có trong các tự 
điển trong thời gian xảy ra những hiện tượng nói trong 
phần đầu cuốn sách. 

Tôi cố nhìn rõ vấn đề và cố gắng tìm ra những nguyên 
tắc phân tâm học. Trong tập san "Études Carmđilitaines" 
với chủ đề Satan, người đọc đã bị hụt hẫng do một vài 
điểm. Bác sĩ Soto viết: "Trong bịnh viện chúng tôi 
không đề cập đến những chuyện bên trên 
(transcendent). (trang 440) Nói cách khác: "Không để ý 
đến có qui hay không có qui. "Vậy là các bác sĩ công giáo 
không phải lo lắng chuyện ma quỉ có thể hành động nơi 
những người bị bịnh tâm thần. Không ai phản đối các 
ông khi các ông chấp nhận nguyên tắc đó. Cũng không ai 
phản đối việc nhắm mắt lại để khỏi thấy gì. 

Nhưng trong cũng cuốn sách đó người ta lại không cho 
người trừ qui có tự do như thế khi gán cho họ một gánh 
nặng hơn. Họ cấm không được chỉ thoả mãn với những 
kiến thức nghề nghiệp. Họ phải có kiến thức sâu xa về 
khoa phân tâm học. Bác sĩ Macquart viết: "Dù cho kiến 
thức y khoa ra sao, người trừ qui cần phải có những kiến 


thức sâu xa về y khoa, thì cũng không cho phép họ không 
hỏi ý kiến những nhà chuyên môn nếu không sẽ có nguy 
hiểm lầm lẫn bịnh và qui ám." ( trang 340). 

Ai cũng biết mấy chục năm trước chưa có khoa phân 
tâm. Do đó tất cả những chuyện trừ qui trong giáo hội 
trước thế kỷ 20 không thể có các nhà phân tâm học kiểm 
soát và do đó nên cẩn trọng vì chỉ có khoa học hiện đại 
mới bảo đảm chính xác những vụ bị qui thực sự. Nếu nói 
thế phải chăng gán cho giáo hội làm không suy tính 
trong suốt 19 thế kỷ. Chắc chắn không phải như thế. 

Một nhà thần học danh tiếng đã đặt lại vấn đề. Trong 
cuốn Actualité de Satan, kinh sĩ Christiani quả quyết: 
"Nếu các nhà trừ qui đôi khi lỗi lầm trong khi định 
bịnh, luôn luôn là vì họ không theo những huấn lệnh 
của giáo hội tất nghiêm chỉnh về vấn đề này." (trang 
129) Dĩ nhiên phải hiểu là nghiên cứu phân tâm học rất 
hữu ích. Nhưng vấn đề chính yếu là biết được có những 
yếu tố cho hay quỉ nhập mà có thể nhận ra không cần 
khoa phân tâm không? Chúng ta nên bỏ qua sự dễ gây 
hiểu lầm những từ của khoa này gây ra. Vài nhà thần 
kinh học khi nói đến sự kiện hai nhân cách nơi người 
bịnh hay nơi người bị qui nhập thường quên rằng từ "hai 
nhân cách" có hai nghĩa khác nhau tuỳ theo trường hợp. 
Trong người bịnh tâm thần chỉ có một người nhưng có 
hai nhân vị, một thật, một ảo tưởng. Nhân vị ảo tưởng do 
nhân vị thật mà có và hông thể có nếu không có nhân vị 
thật. Hết bịnh thì nhân vị giả tưởng từ vô thức hay tiềm 
thức cũng biến mất. 

Trái lại khi bị qui ám thì có hai nhân vị hoàn toàn biệt 
lập với nhau: người ám là ma qui và người bị ám là một 
con người khốn khổ nào đó. Khi có quỉ ám thì quỉ tràn 
ngập con người, làm cho họ thành bất lực, và chiếm lấy 


việc điều khiển con người, bên trong cũng như bên ngoài. 
Quan niệm con người có ba phần theo bác sĩ Vernet 
trong cuốn Problème de la vie, coi con người gồm ba yếu 
tố: linh hồn trí khôn và thể xác giúp cho ta hiểu việc qui 
ám hơn. Qui chiếm hữu tâm trí và thân xác người bị qui 
ám, suy nghĩ với bộ óc và tâm trí của người bị ám, nói 
với lưỡi họ nghe với tai họ.. Chỉ có linh hồn thoát khỏi 
ảnh hưởng của qui. Nhưng vì không còn khả năng gì nên 
hình như linh hồn bị tê liệt và không làm gì được. 

Như thế ta có hai trường hợp nhân vị kép khác nhau. 
Trường hợp thứ nhất là bịnh hoạn tự nhiên, bịnh tâm 
thần, dành cho bác sĩ chữa bịnh. Trường hợp thứ hai là 
do ma qui. Hai tình trạng khác nhau phải có cách đối xử 
khác nhau. Như thế người bị qui ám phải có những dấu 
hiệu độc đáo mà người bị bịnh tâm thần không có. 

Từ nhiều thế kỷ giáo hội đã đưa ra những tiêu chuẩn 
cho việc bị quỉ ám. Những tiêu chuẩn cổ điển. Sách nghỉ 
thức Roma kể ra như sau: "Những dấu hiệu cho biết bị quỉ 
ấm là: nói nhiều lời bằng thứ ngôn ngữ mà chủ thể 
không biết, hay hiểu được, cho thấy những việc kín 
nhiệm hay ở chỗ xa xôi, tỏ ra có sức mạnh hơn lứa tuổi 
hay điều kiện của bản tính." (Bản dịch của Christiani, 
Op.Cit. trang 130). 

Như thế chúng ta có những tiêu chuẩn của giáo hội cho 
biết khi nào bị qui ám. Đây là ba dấu hiệu mà ai trừ qui 
cũng phải biết. Nếu có những dấu hiệu đó nơi người bị 
qui ám thì phải coi là có qui hiện diện. 

Một đứa nhỏ 7? hay tám tuổi đã đến tuổi khôn. Nó chỉ 
biết những con vật gia súc. Nhưng khi cha mẹ cho nó coi 
hình con voi và cho hay con vật đó khác con vật khác vì 
có vòi, cái ngà và vóc dáng của nó. Đứa nhỏ nhớ nên khi 
đến sở thú đứng trước một con vật lớn nó la lên: "Con voi 


đây." Đứa nhỏ đó có thể không biết về những con vật 
khác để khỏi lầm lẫn với con voi. 

Dĩ nhiên tôi không dám chủ trương việc điều tra của vị 
trừ qui cũng đơn sơ và dễ dàng như thế, nhưng nguyên 
tắc vẫn là một: biết được có qui qua những dấu hiệu của 
giáo hội và những khám phá của khoa phân tâm học 
không liên quan gì đến chuyện đó cả. Vì thế không biết gì 
về khoa phân tâm trong năm 1925 khi tôi trừ qui cũng 
không làm cho tôi phải bối rối. Chỉ cần một điều quan 
trọng: những dấu hiệu giáo hội đưa ra có chính thức được 
người ta công nhận hay không 2 

Chính trong lúc đang lo lắng về chuyện đó tôi được đọc 
tác phẩm của bác sĩ Lhermite có nhan đề: Vrais et faux 
possédés. Tác giả là người có đạo và thường tham khảo 
các nhà thần học . Dù sao thì tác phẩm cũng không thể là 
cuốn cẩm nang cho các nhà trừ quỉ. Vì dù tác giả biết có 
những dấu hiệu của quỉ nhưng ông lại không để ý đến. 
Tại sao các cố vấn các nhà thần học của ông không cho 
ông hay là để biết rõ có bị qui ám hay không , chỉ có một 
phương pháp hiệu nghiệm: cho thấy có những dấu hiệu 
của qui mà giáo hội đã qui định. 

Tác giả nói tới những người bị qui ám được Chúa chữa 
lành. Ông tin đó là những người bị quỉ ám thật, không 
phải vì ông nhận ra những dấu hiệu, nhưng vì ông tin 
sách thánh không thể sai lầm. Trong phúc âm chỉ thấy họ 
bị qui ám khi họ được chữa lành. Nhưng như thế không 
đủ cho thấy những dấu hiệu họ bị qui ám. Cũng như 
không phải đọc thánh kinh trong thánh Luca về chuyện 
người phong hủi được chữa bịnh mà biết bịnh cùi ra sao. 

Ta có thể ngạc nhiên tại sao bác sĩ Lhermite lại không 
diễn tả cho ta thấy họ bị ám thật nhờ ba dấu hiệu cổ điển 
trên kia. Ông lại kể ra những trường hợp không phải là 


7 


quỉ ám. Và khi đọc xong những câu chuyện kể ra tỉ mỉ 
của ông thì ta lại bị ám ảnh -bởi những trường hợp không 
phải là qui ám. Chúng ta sẽ nói gì về một bác sĩ danh 
tiếng khi viết sách về bịnh cùi, lại bỏ quên việc diễn tả 
những dấu hiệu chính của bịnh đó, và nêu ra những 
trường hợp không phải là bịnh cùi? 

Vả lại những trường hợp bác sĩ kể ra là giả lại là những 
trường hợp không chắc chắn cho lắm. Chúng ta có quyền 
hồ nghi. Trong cuốn sách Satan (trang 464 và tiếp theo) 
bác sĩ Vinchon coi trường hợp các nữ tu ở Loudun hay 
của cha Surin là thật trong khi tác giả Lhermite lại xếp 
vào những trường hợp không phải bị qui ám. 

Trong trường hợp các nữ tu dòng rsulines ở Loudun 
bác sĩ kể lại kỳ công của bà bề trên nhà dòng như sau: 
"Mẹ bề trên giạng chân ra khác thường đến nỗi từ 
ngón chân này đến ngón chân kia dài 7 bộ trong khi bà 
chỉ cao có 4 bộ thôi." (Vrais et faux possédés, trang 56). 
Trang 97 lại kể lại cũng sự kiện đó. Nghĩa là tác giả 
cho chuyện đó rất quan trọng. Chúng ta hãy thử đọc kỹ 
câu chuyện. Đọc đi đọc lại chúng ta phải kết luận là nữ 
tu đó đã dài ra ít là 30 centimètres. Nếu thực sự từ khi có 
các nhà phân tâm phân tích những hiện tượng vô thức có 
mội lần họ gặp thấy có bịnh nhân dài thêm 30 phân thì ai 
cũng biết. Cho đến khi có chứng minh ngược lại thì phải 
cho rằng chưa có vị phân tâm nào thấy chuyện ấy. Về 
phần tôi nếu thấy như vậy tôi phải cho là việc ấy vượt 
khỏi cái tự nhiên. Đây là câu chuyện soeur jJeanne de 
Loudun cũng trong sách đó: "người trừ qui đưa Mình 
thánh sơ Jeanne có 4 qui tên là Asmodée, Leviathan, 
Ballam, Iscarion ám, và hỏi: "“Quem adoras ? Sơ trả lời: 
"Jesus Christus" Một người ở đó nói quỉ không có nhất 
trí. Người trừ quỉ lại hỏi: "Quis est iste quem adoras?” 


Trả lời: "Jesu Christe." Trong nhóm qui đó không ai 
giỏi tiếng latinh cả." (Op.Cit.trang 59-60) 

Nếu nữ tu đó không biết tiếng la tỉnh tôi dám quả 
quyết là chị ta bị qui ám thay vì theo bác sĩ Lhermite 
không có gì vượt tự nhiên cả. Theo lý ta phải giả thuyết 
người trừ qui biết soeur Jeanne không biết tiếng latinh. 
Đó là bổn phận cốt yếu của vị đó. Công nhận như thế 
rồi thì ta phải biết không thể nào soeur đó hiểu được câu 
hỏi bằng tiếng latinh ở trên. Hiểu được câu hỏi ngắn đó 
phải học latinh biến dạng ra sao, và động từ chia ra sao. 
Đặt câu hỏi đó cho bất cứ người nào, giỏi hay dốt và họ 
không học latinh thì họ chỉ đứng đực ra thôi. Nếu sơ 
Jeanne trả lời Jesus Christus thì đó là bàng chứng cho 
thấy chị ta hiểu tiếng latinh. 

Còn hơn thế nữa. Người trừ qui cũng hỏi lại một câu 
nhưng nói khác đi: "Ai là đấng người thờ lạy". Ý định 
của ông ta rất rõ ràng. Thêm bốn vần vào sẽ làm cho 
soeur phải bối rối. Vì không biết tiếng la tĩnh soeur không 
thể đoán câu hỏi có cùng ý nghĩa. Thay vì nói: "Lại hỏi 
câu nữa? Nói cái gì khác vậy." Soeur đã trả lời cũng 
một câu hỏi: Jesu Christe. Rõ ràng là dù không biết tiếng 
latinh soeur đã hiểu rõ nghĩa của hai câu hỏi. Đây là một 
dấu hiệu cho hay soeur bị qui ám thiệt như đã chỉ rõ trong 
sách nghi thức Roma. 

Chúng ta đồng ý là quỉ này dốt tiếng latinh. Nhưng 
không nên ngạc nhiên. Qui thích làm trò hề, luôn nuôi 
giận, luôn chửi bới con người, và thích làm ra vẻ dốt nát 
để đánh lừa nạn nhân. Là cha dối trá nó rất giỏi gài bẫy 
hay không cho ai theo dõi được nó. 

Chúng ta cũng đề cập đến trường hợp ông M.T. 
Noblet. Bác sĩ Lhermite kể ra hàng chục trường hợp được 
khỏi bịnh rất nhanh. Nếu y khoa công nhận là tự nhiên 


thì các nhà thần học không coi là bịnh đó do qui. Chỉ nên 
im lặng vì đó không phải là khoa học của họ chỉ trừ khi 
trong giới y khoa có ý kiến khác. Ta nên chú ý đến 
trường hợp khác của ông Noblet. Bác sĩ Lhermite viết: 
"Chúng ta không còn trong thời đại Jacques de Voragine 
và không ai phủ nhận là việc tự trối mình là việc trò 
xiếc thông thường và việc đổi nước thành mực hay cho 
đỉnh vào ly rượu lại còn đễ dàng hơn." (trang 48) Chúng 
ta nên nhớ lại ghí chú của Tanquerey (Précis de 
Théologie Ascétique et Mystique số 1540). Ngài cho hay 
khi nhìn vào kỳ công một người thực hiện phải xem tuổi 
tác và cuộc tập luyện của họ. Nếu chúng ta có chứng cớ 
ông Noblet học làm xiếc và đang làm nghề đó thì những 
kỳ công của ông là điều tự nhiên. Còn trái lại thì chúng ta 
có quyền nghi ngờ. 

Có ai không luyện tập làm được những chuyện trên 
không? Bác sĩ Lhermite viết: "Đối với người làm trò 
xiếc những chuyện gán cho qui chỉ là những trò chơi sơ 
đẳng." (Op.Cit. trang 49) Nhưng còn những người không 
làm trò xiếc thì sao? Đối với hàng triệu người Việt nam 
lái xe là chuyện sơ đẳng. Nhưng không ai sinh ra là biết 
lái xe. Mọi người đều phải học lý thuyết và sau đó cố 
công luyện tập. Phải nhận là làm trò xiếc khó hơn lái ô 
tô. Trong trường hợp ông Noblet thì cần phải biết ông ta 
có phải là người làm trò xiếc hay không thì mới có thể 
kết luận đó là việc tự nhiên hay không. Bác sĩ Lhermmite 
không nói về vấn đề ấy nên chúng ta không thể kết luận 
đơn sơ và còn cần phải đem ra ánh sáng. 

Nếu M.T. Noblet thực sự có tài làm xiếc thì phải đặt 
lại vấn đề cuộc sống của ông ta. Ông là một người làm 
xiếc biết mình làm gì và đang đánh lừa những người 
chung quanh. 


10 


Những nhận xét trên cho thấy các cố vấn về vấn đề thần 
học cho cuốn sách của bác sĩ Lhermite không cho ông 
những ý kiến cần thiết để cuốn sách của ông thành cẩm 
nang lý tưởng cho những nhà trừ qui phân biệt được đâu 
là bị qui ám thật, đâu là giả. 

Độc giả khi đọc phần đầu của cuốn sách nên lưu ý đến 
ba dấu hiệu của giáo hội cho biết là có qui ám nhất là 
dấu hiệu thứ ba khi người bị quỉ ám biểu diễn những 
hành động vượt quá tuổi tác hay điều kiện của họ và họ 
sẽ nhận ra tôi có phải mù quáng đảm nhận vai trò trừ qui 
hay không. Trong chương sau cùng của cuốn sách tôi sẽ 
cố chứng minh sự thực có quỉ can thiệp trong toàn thể 
những sự việc xảy ra ở Phát diệm năm 1925-1926. 


II 


Chương 1 
Những hiện tượng lạ kỳ. 


Dòng MTG Bác kỳ được thành lập năm 1670, do Đức 
Giám mục Lambert de la Motte, Giám mục đầu tiên vào 
nước này. Ý định của vị Giám mục, là coi họ như 
những nữ tu thật và phải có lời khấn trọng thể. Nhưng 
chương trình đó không thực hiện ngay được do những 
cuộc bách hại tôn giáo . Cuối cùng, sau hai thế kỷ rưỡi 
chờ đợi, các nữ tu MTG Phát diệm là thủ phủ một giáo 
phận ở Bác kỳ, do Giám mục Marcou làm giám quản 
tông toà, đã đạt tới mục đích. Đã nhiều năm nay, nhà 
dòng chuẩn bị cho đợt tuyên khấn đầu tiên. 

Chỉ còn ít ngày là đến ngày khấn, thì ngày 18 tháng 9 
năm 1924, tôi được hai nữ tu mời đi giải tội. Thực ra, 
không phải giải tội. Mỗi chị đều lần lượt kể cho tôi, là 
đêm qua qui đã quấy phá một chị nhà tập tên là Maria 
Diện, và tình trạng trở nên không ai chịu nổi. Các chị xin 
tôi can thiệp ngay. Tôi hỏi, tại sao cô nhà tập đó không 
đích thân đến trình bày câu chuyện cho tôi. Họ trả lời: 

- Chúng con đã khuyên chị đến tìm Đức Cha, nhưng 
chị bảo là từ hai ba tháng nay, chị đã trình Đức Cha và 
Đức Cha nói chị chỉ là nạn nhân của trí tưởng tượng, là 
chị mơ mộng... Chị nói, vì bề trên không tin chị, nên chị 
có đến nói cũng bằng vô ích. Ngài cũng chỉ đối xử với 
em như những lần trước. 

- Vậy thì, chiều nay cha sẽ đến thăm chị đó. 

Thực sự, Maria Diện đã nói với tôi hai hay ba lần về 
chuyện chị ta bị qui khuấy khuất trong đêm. Nhưng làm 
sao tin nổi những chuyện lạ lùng như thế? Một thiếu nữ 


12 


dễ bị là nạn nhân của trí tưởng tượng: và cô chỉ có 17 
tuổi. Tuy nhiên, khi cô kể chuyện qui cho tôi, tôi rất chú 
ý đến giọng thành thật và dù cho tôi đa nghi, nhưng tôi 
cũng đã nghi nghi có chuyện gì. 

Chiều hôm đó, tôi sang nhà dòng. Tôi đã bị đôi chút 
bực tức, vì sự lắm chuyện của các cô gái, nên quyết định 
chấm dứt câu chuyện càng sớm càng tốt. Tôi gọi các cô 
tập sinh tụ họp lại. Tất cả những ai đã thấy những 
chuyện khác thường trong đêm trước, đều được lệnh ở 
lại trong phòng hội chung, để được phỏng vấn kỹ lưỡng. 
Còn những cô khác thì tiếp tục làm việc. 

Có tám cô ở lại, trong số đó có Maria Diện và hai chị 
giáo tập đến gặp tôi vào buổi sáng. Theo như các chị kể, 
tôi không thấy có gì mâu thuẫn, là các chị thấy qui ném 
đá hay những vật khác, nói chuyện như người, tiếng nói 
có thể nghe được,và nó đánh chị Diện. 

Tôi kết luận cuộc điều tra bằng câu kết luận: "Cha nghĩ 
rằng chúng con không nói đối, cha tin chúng con thành 
thật, nhưng chắc là các con bị ai chọc phá đó. Có thể. một 
chị nào trong chúng con muốn làm cho các con sợ, nên 
đã bày ra những trò ấy. Chúng con thú nhận là những vật 
ném vào chị Diện đều có trong nhà dòng, không có vật 
gì từ ngoài đem vào. Không cần đổ cho qủi ném đá. Có 
ai trong nhà lấy những vật ấy và nếm vào chúng con. Còn 
bắt chước tiếng người lạ hay đánh lén vài cái, lại càng dễ 
hơn nữa. Cha sẽ tìm ra thủ phạm. Ba chúng con đêm nay 
sang phòng ngủ khác. (Tôi chỉ ba chị hay chọc phá nhất). 
Cha khoá cửa nhà ngủ lại, và các cửa sổ có chấn song, 
nên ba chị ấy không thể đi ra được. Nếu những hiện 
tượng đó xảy ra, thì không phải ba chị này là thủ phạm. 
Cứ làm như thế mãi cha sẽ khám phá ra thủ phạm những 
vụ nghịch phá đó." 


13 


Tôi ra lệnh cho bà bề trên, bà chưa nghe biết gì trong 
đêm qua. Bà không ngủ trong cùng nhà ngủ với các tập 
sinh bị qui quấy phá. Vì câu chuyện làm nhiều người 
khó chịu, nên bà thi hành đúng theo chỉ thị. 

Hôm sau người ta cho tôi hay là đêm nay còn dữ dội 
hơn đêm qua. Họ xi tôi can thiệp. Chiến thuật của tôi 
không thành công làm cho tôi không biết phải làm gì. 

Trong số tập sinh và thỉnh sinh, tôi thấy chỉ có một 
chị có thể nghịch ngợm như thế. Nhưng tôi đã lầm, vì chị 
ta cũng là nạn nhân bị qui chọc phá. Mà chị bị nhốt trong 
một căn nhà khác không thể đến gần chị Diện được. 

Trong lúc không biết phải làm sao tôi trình bề trên là 
Đức Cha Marcou. Ngài khuyên tôi điều tra kỹ hơn và phải 
gặp từng người liên hệ. 

Tôi lần lượt hỏi tám chứng nhân và cố gắng tìm ra 
những gì mâu thuẫn trong những câu chuyện của các chị. 
Tôi không muốn nói rõ hết chỉ xin tóm lược sau đây. 

"Họ nghe thấy đủ thứ tiếng động. Diện bị đánh nhiều 
giờ do những bàn tay vô hình. Họ nghe thấy những tiếng 
đánh đập. Nó ném đá và gậy gộc không những vào chị 
Diện mà cả vào các chị đến giúp chị khi bị chúng quấy 
phá. Mọi người đều nghe tiếng nói, mà không biết từ 
đâu đến. Hình như phát ra từ đầu hay cổ chị Diện và 
hoàn toàn khác tiếng chị. Đàng khác, Diện và bảy chị 
khác đều nói chuyện với tiếng nói lạ kỳ. Sau đây là 
những chuyện quan trọng họ nghe. Có anh kia tên là 
Minh hay Cát 20 tuổi đi lễ đền Sòng, danh tiếng trong 
tỉnh Thanh hoá, anh ta xin thần minh cho anh ta lấy được 
cô Diện. Nên qui làm hết cách cho chị này phải ra khỏi tu 
viện. Nó cho là nó sẽ thành công. Nó kể chuyện hết mọi 
người trong tu viện, từ mẹ bề trên cho đến em thỉnh sinh 


14 


nhỏ nhất, kể ra nết xấu của họ, và những chuyện nói xấu 
trong nhà tập..." 

Cũng có điều chí lýt trong những gì nó nói. Nhưng 
không nên tìm chân lý nơi thằng qui. Dù sao, vì là bề 
trên nhà dòng tiếng nói cho tôi hay một điều. Các tập 
sinh nói lại câu chuyện đó và họ không hiểu gì. Nhưng 
đối với tôi, thì rất rõ ràng là nó ám chỉ tới một trường hợp 
chỉ mình tôi biết và tôi rất ngạc nhiên. 

Dù cho ngạc nhiên trước những câu chuyện chưa hề 
nghe, và theo bản tính tự nhiên không chấp nhận thực tế 
theo như họ kể lại, nhưng tôi tự nghĩ: "Chúng ta tin có quỉ 
và những sự can thiệp của chúng vào cuộc sống con 
người. Đàng khác tôi đã nghe nhiều vụ án hôn phối tôi 
chưa thấy bao giờ có sự trùng hợp trong toàn thể, cũng 
như trong chi tiết, như trong những lời chứng này. Nếu 
trong vụ án hôn phối mà các thẩm phán thấy có 8 chứng 
nhân nghiêm túc và đồng ý như thế, thì họ sẽ không do 
dự chấp nhận giá trị minh chứng và quyết định của những 
lời chứng đó. Như thế để hướng dẫn tám chị này,tôi phải 
xử sự như chững chuyện đó là thật và không thể nào nghỉ 
ngờ." 

Sau khi tra hỏi, tôi cho họp cả nhà lại và ra lệnh rõ ràng: 

1. Không được nói chuyện với qui hay đáp lại một lời 
nào khi nghe tiếng nói trong đêm. (Thực ra ai cũng thích 
nói chuyện với tiếng đó và rất thích thú). Một thỉnh sinh 
đã nói chuyện hai giờ với tiếng lạ. Một phụ tá nhà tập đã 
hỏi quỉ về hình khổ hoả ngục. 

2. Không được bàn chuyện đó với nhau. Nếu chúng 
con bối rối thì có bề trên và cha giải tội khuyên bảo chỉ 
dậy. Chỉ các ngài có quyền làm điều này. 

3. Đừng để ý đến những gì quỉ nói cũng như những gì 
nó kể cho mình nghe vì quỉ là cha sự đối trá. Đôi khi nó 


15 


nói thật là chỉ để cho người ta dễ tin vào điều dối trá và 
làm cho chúng ta bất hoà (đã có những bất hoà). 

4. Phương thế hữu hiệu nhất để chống thằng quỉ mạnh 
mẽ và đa mưu hơn chúng ta là dựa cậy vào Chúa bằng lời 
cầu nguyện sốt sắng. 

5. Tuyệt đối không nói chuyện đó với người bên ngoài. 


16 


Chương 2 
Qúy phá phách 


Người ta phải dùng hết mọi phương tiện siêu nhiên có 
hiệu quả nhất để chống lại ma qủy. Tất cả các tập sinh 
và thỉnh sinh nhận được một ảnh thánh Bênêdictô được 
làm phép cách long trọng. Nhà tập được làm phép và 
dâng hiến cho Thánh tâm Chúa. Nhà dòng làm tuần cửu 
nhật kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Chắc chắn kết 
qủa rất tốt. Tuy nhiên qủy tiếp tục quấy phá. Hầu như 
mỗi tuần có những hiện tượng mới xảy ra làm tăng thêm 
lộn xộn và đôi khi làm các cô gái sợ hãi. 

Để bên ngoài khỏi biết, hay nghi ngờ, có chuyện gì 
xảy ra trong nhà tập mỗi tuần, tôi chỉ đi thăm các nạn 
nhân một hay hai lần, nhưng mà bề trên mỗi ngày đều 
gởi thư thông báo cho tôi. Nói hết mọi chỉ tiết cho bạn 
đọc sẽ nhàm chán. Cũng một thứ hiện tượng xảy ra hàng 
chục lần. Nhờ những thơ đó và hồi ức của tôi, tôi xếp 
đặt lại đây những sự kiện chính yếu xảy ra trong nhà tập. 

Tượng Chúa Kitô bị kéo ra khỏi thánh giá vào đêm 21 
rạng 22 tháng 9 năm 1924, ngay sau giờ kinh chiều tập 
sinh lại bị qủy quấy phá. Nó lớn tiếng trách chị đã tâm sự 
với bà giáo tập và nói: "Mi cứ đi kể những điều tao làm 
cho hai bà sơ này, họ sẽ mách cho bề trên. Không quan 
trọng gì. Họ đến Chùa bốn lần (đền Sòng) để cầu xin tao 
làm cho mi xuất dòng. Tao sẽ không tha mi bao lâu mi 
còn ở trong nhà dòng." Cùng lúc đó qủy gây tiếng động 
và đánh vào mặt và vào miệng chị Diện. Nghe tiếng ồn 
ào, một chị phụ tá nhà tập mang tới một cây Thánh giá 
lớn dài khoảng hai mươi phân và đặt vào tay chị Diện, tức 


17 


thì tượng Chúa Kitô bị kéo mạnh ra khỏi Thánh giá bởi 
một bàn tay vô hình và biến mất. Sau nhiều lần tìm kiếm 
mà không thấy người ta mang lại một cây thánh giá khác 
lớn hơn. Nhưng tượng Chúa Kitô cũng bị bóc ra như thế 
và lẹ làng như thế. 

Rất buồn rầu vì cảnh đó một chị dòng nói lớn với qủy. 
(Tôi chưa cấm các chị nói chuyện với qủy) chị đòi qủy trả 
lại tượng Chúa Kitô. Mọi người nghe thấy rõ ràng qủy trả 
lời. Nó hứa sẽ trả lại ngày mai sau giờ lễ. Thật vậy, ngày 
hôm sau khi đi lễ về hai tượng Thánh giá nằm trên 
giường một chị nữ tu. 

Cũng trong đêm đó, một nữ tu trẻ tuổi ra lệnh cho qủy 
đi ra. Nó trả lời sẽ ra đi vào lúc 2:30 sáng. Thực sự nó đã 
biến đi vào giờ đó và cho phép chị Diện ngủ đến sáng. 

Một hay hai ngày sau, tôi ra lệnh cho chị phụ tá giáo 
tập đóng tượng Chúa vào Thánh giá. Chị vội vã đi ngay 
và mang lại cho tôi. Tượng Thánh giá được phủ đầy hoa, 
chỉ có hình Chúa Kitô lộ ra. Vị nữ tu muốn đền tạ những 
xúc phạm của qủy. 

Ném đồ vật. suốt tháng đầu tiên qủy ném đá, gạch, 
gậy,nắm cơm, khúc gỗ, củ khoai, chai không,... và 
không biết ai ném. Một hôm trong lúc tôi nghe bà bề trên 
kể lại những sự khốn khổ mà qủy đã làm cho chị Diện, 
làm cho chị và bạn bè phải thức trắng đêm chống lại nó, 
chị Diện bỗng kêu lên lớn tiếng vì sợ hãi. Lúc đó tôi 
thấy ở dưới chân chị nửa cục gạch lớn qủy dùng để ném 
vào vai chị. 

Không có thể nào chị đánh lừa tôi được vì chị ngồi 
cách tôi ba thước, ngồi xổm theo kiểu người Việt nam. 
Chị khoanh tay lại,lúc chị kêu lên vì sợ hãi và cùng lúc 
đó tôi thấy cục gạch trước mặt chị. Đàng khác không ai 
có ý nghĩ nghi ngờ chị Diện đóng kịch vì từ lúc đó, 


18 


nhiều người bắt đầu chán những chuyện ấy và thấy rằng 
chị nhà tập này làm cho họ khó chịu. 

Việc ném đá chỉ kéo dài một tháng. Đây chỉ là mở 
màn. Qủy còn làm hơn thế nữa. Một đêm qủy báo tin là 
nó sẽ làm cho các nữ tu phải xấu hổ. 

Tiếng động. Một hiện tượng khác thường xảy ra hơn và 
kéo dài ít là hai năm, lúc mạnh lúc nhẹ, đã gây nên xáo 
trộn và sợ hãi cho nhà tập nhất là trong những tháng đầu 
tiên, khi các tập sinh còn thiếu huấn luyện,là ai cũng 
nghe thấy những tiếng động khác nhau mà không biết từ 
đâu đến:tiếng chim kêu, ngựa hí, kèn Ô tô, còi tàu, tiếng 
khóc xé lòng, tiếng cười ma quái, tiếng nghiến răng.v.V. 
cửa kẹt kẹt lớn tiếng, bình đựng dầu hoả đụng nhau ghê 
răng, máng xối rung chuyển ghê gớm, cửa kính trong 
nhà lắc lư mạnh mẽ, sàn nhà rung rinh chuyển động làm 
cho các tập sinh sợ đến lạnh người. Một đêm nhà bếp 
rung rinh đến nỗi mọi người tưởng rằng sắp đổ, tiếng 
động như sấm vang. Trong nhà ngủ các áo treo gần 
giường bị lắc mạnh. Tiếng chân người đới giầy lớn vang 
cồm cộp trên sàn nhà, một người vô hình đang đi dạo trên 
mái nhà và người ta nghe tiếng động của những bước chân 
ấn mạnh trên xà nhà, và có thể đếm được bao nhiêu bước. 
Tiếng xiềng xích kéo rổn rảng ngoài vỉa hè và phát ra 
những âm thanh ghê rợn. 

Lâu lâu người ta nghe qủy cãi nhau. Có lúc chúng vỗ 
tay làm cho sợ hãi, và nhai xương rau ráu. Chúng kêu các 
chị nhà tập lúc thì kêu mời lúc thì đe doạ bảo các chị xuất 
tu. 

Nhưng trên hết, tiếng động không cho các chị tập sinh 
ngủ hay làm việc đạo đức, đó là tiếng hát và tiếng âm 
nhạc. Có tất cả dụng cụ âm nhạc Việt nam như trống, đờn, 
sáo, não bạt. 


19 


Nhiều lần các chị tập sinh thấy thanh niên nam nữ mặc 
quần áo đẹp hát những bài hát Việt Nam, có đờn trống 
phụ họa, và họ còn thân mật hỏi các chị tập sinh thích 
sáo hay trống nào. Tất cả những người đã nghe âm nhạc 
đều đông ý rằng, những nghệ sĩ đó có tiếng hát thánh 
thót và chơi đàn rất hay. Thường thường họ còn nghe 
tiếng có người đánh nhịp nữa. 

Một đêm, cả nhà tập bị đánh thức vì tiếng âm nhạc 
giống như đám rước ở bên Chùa. Lúc đầu thì xa xa sau 
đó thì đến gần. Khi đến cửa các nhạc sĩ xông vào rồi 
đánh trống và tấu nhạc lớn hết sức. Trong lúc đó chó 
trong nhà sủa ầm lên. Một con chó bị giết chết sau đó ít 
lâu. Trong vòng ba tháng cũng có ba con chó khác cũng 
chung một số phận. Một buổi sáng tôi thấy một con chó 
bị sưng đầu và làm mủ. Nó chết ngày hôm đó. 

Thế là một đoàn qủy xâm nhập tập viện, mỗi đứa đứng 
đầu giường một chị tập sinh để quấy phá, khi chị này kêu 
tên Chúa Giêsu và Mẹ Maria nó đấm vào miệng. Nghe 
tiếng đấm, một chị khác thắp đèn đi cứu chị này. Các 
nhạc sĩ bát đầu vỗ tay và nhảy lên xà nhà tiếp tục chọc 
ghẹo các tập sinh. 

Chính tôi không bao giờ nghe thấy những tiếng động 
đó. Nhưng tất cả những người trong nhà tập đều nghe. 
Chắc chắn trong trường hợp đó có vài thỉnh sinh và tập 
sinh muốn điên lên. Nhưng nhiều chị khác dù gặp cảnh 
sợ hãi như thế, không bao giờ tỏ đấu bị xáo trộn thần 
kinh. Điều này chứng tỏ họ đều sáng suốt. Vì những 
điều báo cáo của họ không bao giờ thay đổi, trái lại còn 
giống hệt nhau khi làm chứng về những sự kiện tôi vừa 
kể, cho nên tôi tin rằng lời chứng của họ đáng tin, hơn 
nữa, tất cả các nữ tu nhà mẹ cách nhà tập ba mươi thước 
đều nghe thấy những tiếng động ấy. Trong giai đoạn này 


20 


chưa ai bị mắc vào những bệnh lạ kỳ mà tôi sẽ nói về 
sau, những người chung quanh tập viện cũng đã nghe rõ 
ràng những tiếng lạ kỳ đó. 

Có một lần tôi được nghe những tiếng động khác 
thường đó. Trong những tuần đầu tiên khi qủy xuất 
hiện,chị Maria Diện vì bị qủy tấn công tới tấp, đã được 
phép đến hỏi ý kiến tôi. Chị đến với một chị bạn và cả 
hai quỳ gối trong toà giải tộiKhi tôi nói chuyện với 
Maria Diện xong, vừa quay lại nói chuyện với người 
bạn của chị thì tòa giải tội rung chuyển đữ dội, hình như 
có ai lấy gậy lớn đập vào. Chuyện này xảy ra chừng nửa 
phút. Vì tôi hay khuyên các chị bình tĩnh khi qủy quấy 
phá và nâng lòng lên với Chúa và Mẹ Maria, nên tôi 
muốn làm gương cho họ. Tôi ngồi yên không động đậy. 
Tuy nhiên tôi rút ngắn cuộc nói chuyện với bạn chị Diện 
và vội vã kiểm tra xem có cái gậy nào ở trong tòa giải 
tội, nơi phát xuất những tiếng động hay không. Tôi 
không thấy gì cả. Không thể nào Maria Diện có thể gây 
nên tiếng động như thế bằng hai tay và chân không. Khi 
tôi ra khỏi tòa giải tội, chị đứng phía bên kia nhà nguyện, 
tôi hỏi chị vài điều. Chị trả lời rằng thằng qủy giận dữ vì 
thấy chị nói chuyện với bề trên, đã dùng gây đánh chị, 
sau đó tôi thấy chị đi với người bạn và đi khập khiểng. 

Các nữ tu Mến Thánh Giá đều làm chứng rằng, trong 
thời gian đầu khi họ đọc kinh để xin Chúa giải thoát, đều 
nghe tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chửi của qủy. 

Sau đó nhà Mẹ cũng bị quấy phá, tất cả các nữ tu đều 
nghe thấy những tiếng động khi họ đọc kinh. Nhất là khi 
đọc kinh cầu Trái tim và kinh trong tuần cửu nhật kính 
thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thì qủy giận đữ và 
thường gây ra những tiếng động như thế. Vào cuối tuần 
cửu nhật, trong ngày cuối cùng, khi các nữ tu đọc kinh 


21 


thì qủy làm ồn ào ghê gớm.Hiện tượng này lại xảy ra 
trong suốt hai năm, nhưng mạnh nhẹ tuỳ theo kinh đọc và 
tuỳ theo ngày. Mọi người trong nhà tập và nhà mẹ vào 
khoảng năm mươi nữ tu, đều làm chứng như thế. Tôi 
không bao giờ dự giờ đọc kinh, trừ những giờ cám ơn sau 
chịu lễ trong những tháng tôi trừ qủy (tôi trừ qủy sau khi 
cám ơn chịu lễ) người ta quả quyết rằng cả trong lúc đó, 
qủy thường đánh trống. Dù tôi cố lắng nghe không bao 
giờ tôi nghe được những tiếng khác, ngoài tiếng đọc 
kinh thường lệ của các nữ tu. Tôi chỉ để ý thấy rằng có vài 
đoạn kinh họ đọc nhanh hơn và lớn hơn một cách khác 
thường. Điều này trùng hợp với lời chứng của họ, là để 
chống lại ma qủy cám dễ, khi qủy làm ồn ào quá, các nữ 
tu tìm ra cách tránh chia trí,là đọc kinh lớn tiếng hơn và 
hãng hái hơn. Trong khi đọc kinh cám ơn chịu lễ, tôi chỉ 
nghe tiếng trống vào khoảng một phần mười tích tắc 
đồng hồ, tôi không cho đó là tiếng trống và khi các nữ tu 
nói với tôi về điều đó tôi thường trả lời không nghe thấy 
gì. Một hôm tôi đi với một cha cách Phát Diệm ba mươi 
cây số, tôi bỗng nghe một tiếng động hệt như vậy. Tôi hỏi 
cha đó tiếng động gì thế, cha cho cho biết đó là tiếng 
trống phường tuồng. 

Sự kiện mà tôi không nhận thấy gì, trong khi năm mươi 
nữ tu cho rằng họ đã nghe, không cho phép tôi nghỉ ngờ 
sự thành thực của họ. Ông Ribet, trong cuốn Mystique 
Divine,quả quyết: "Thường thì những ấn tượng đó hoàn 
toàn do trí tưởng tưởng: người bị qủy ám là người duy 
nhất thấy, nghe, và cảm xúc trong khi những người khác 
chung quanh không cảm thấy gì." 


x; 


Chương 3 
Ma hiện và mất trọng lực 


Mỗi buổi chiều trong bản kinh Tối của giáo hội, linh 
mục xin Chúa cứu khỏi những cơn mộng mị và ma đêm. 
Thực vậy, thần bóng tối lợi dụng bóng đêm để khuấy 
khuất các linh hồn. Chúa cho phép tên cám dỗ hiển hiện 
nhiều cách khác nhau, trong tập viện dòng Mến Thánh 
Giá, đó là những sự hiển hiện ma quái. Không có ngày 
nào trong những tháng đầu tiên mà quỉ không hiển hiện. 
Để các nữ tu khỏi vì tưởng tượng đồi dào mà bị kích 
thích quá độ, tôi cấm họ nói chuyện về ma qui với bất cứ 
người nào trừ ra cha giải tội và bề trên. Các nữ tu đã 
tuân thủ nghiêm chỉnh lệnh cấm đó. Sau đây là một vài 
hiện tượng. 

Hiện ra. Chị giáo tập thấy qui đi dạo quanh nhà và 
nhiều lần nghe nó nói. Chị phụ tá thấy một con rắn có ba 
lưỡi thò ra đe doạ. Một thỉnh sinh thấy một con trâu lớn 
phì hơi ra kinh khủng. 

Một đêm khi Maria Diện bị qui phá phách, và cả nhà 
ngủ đều thức, một nữ tu trong nhà mẹ không biết bên nhà 
tập xảy ra truyện gì cũng thức dậy. Vừa đi sang hè nhà 
tập, chị thấy trên mái nhà ngủ, trên chỗ giường chị Diện 
một con ma có đuôi dài ghê gớm. Chị sợ quá phát sốt rét 
lên. 

Một buổi chiều, mới bắt đầu giờ kinh, mành tre trước 
cửa nhà nguyện tự động cuốn lên. Chị giáo tập thấy tập 
sinh ngó về phía cửa nên ra cuốn xuống. Cả nhà đều thấy 
một thằng qui mang trống. Khi chị giáo tới cuốn mành 


23 


mành xuống, thì qui chạy lên chỗ toà giải tội là nơi qui 
thường xuất hiện. 

Một lần khác, khi vừa đi lễ ngoài nhà thờ xứ trở 
về,Maria Diện thấy một chàng trai đến gần, quạt cho chị 
và trao cho chị một cái hộp nhỏ tròn tròn, và nói là trái 
tìm của anh ta ở trong đó và anh yêu chị lắm.. Maria 
Diện rất xác tín về chuyện này nên đã hỏi các chị bạn về 
những gì chị đã thấy. 

Những xuất hiện ban đêm thì không rõ rệt. Ai đã thấy 
ma thì không thể tả ra một cách rõ ràng hình đáng ma ra 
sao. Vì không rõ ràng càng làm cho việc ma hiện còn 
đáng sợ hơn. Nhà dòng phải thắp đèn cả đêm cho các chị 
bớt sợ. 

Qui thường mang hình cha giải tội hay bề trên để đánh 
lừa hay làm cho các chị phải lo âu. Nhưng thường thì 
kéo dài không lâu. Qui chưa biến đi các chị đã biết là 
qui đánh lừa, vì khi các chị hôn thánh giá thì thánh giá 
thành đen thui, còn nhấn, thì thành nóng bỏng. (Qui 
mượn hình Đức Cha de Cooman nên phải mang y phục và 
nhẫn, thánh giá giám mục: chú thích người dịch). 

Chính tôi chưa bao giờ thấy qui hiện hình, nhưng tôi 
vẫn còn nhớ mãi cái ấn tượng khó chịu tôi cảm thấy 
trong những ngày đầu quỉ quấy phá. Chẳng hạn một lần 
đang nói cho cộng đoàn về cách thế chống lại ma qui, tôi 
thấy một phần lớn các chị chia trí và chăm chú nhìn vào 
vật gì đàng sau tôi. Tuy thế tôi vẫn tiếp tục nói chuyện. 
Nhưng hình như có cái gì chuyển động chỗ tôi ngồi. Sau 
đó tôi tỏ vẻ không hài lòng, vì các chị không chú ý lắng 
nghe. Các chị liền nói ngay là họ thấy hai thằng qui đi lại 
phía sau tôi và nhăn mặt nhăn mũi. Chỉ có vài chị nhà tập 
nhắm mắt hay nhìn xuống là không thấy thôi. 


24 


Mất trọng lực. Sự kiện này, một sự kiện khó tin nhất 
trong những gì tôi kể ra đây chỉ có một nhân chứng thôi. 
Maria Diện là nạn nhân. 

Lúc đó chị được 18 tuổi. Chị rất đạo đức và được bạn 
bè yêu mến. Sau vài tháng là thỉnh sinh, khi bỏ phiếu 
cho chị vào nhà tập, trong một tu viện có hơn hai mươi 
nữ tu, thì chị được mọi người bỏ phiếu thuận. Truyện này 
thật hi hữu. Chị tươi cười, vui nhộn nhưng rất hay sợ hãi. 
Cũng có thể là trong thời gian đầu, khi bị quỉ chọc phá 
chị có pha trò khi kể lại những chuyện của chị hay chị 
cũng có chút khoa trương, khi kể lại cho mình được chú ý 
hơn, nhưng tôi thì không tin là chị như thế. Thực sự 
những câu chuyện đó chỉ làm cho chị thêm cay đắng mà 
thôi. Câu chuyện tiếp theo minh chứng điều đó. Dĩ nhiên 
tôi không cho là chị nói đối, khi kể lại những chuyện 
khác thường xảy ra cho chị. Nói thế tôi chỉ muốn giải 
thích là tôi tin lời chứng của chị. 

Sau đây là câu chuyện về những gì đã xảy ra cho chị. 
Một đêm kia khi chị đã bị qui chọc phá đánh đập và xui 
chị ra khỏi nhà dòng từ lâu, qui bỗng nâng chị lên. Lúc đó 
qui nói: "Lần này được rồi, tao sẽ đem mi đến nhà 
người bạn mi." Sau vài phút bị lơ lửng trên không, chị 
đụng phải tường nhà ngủ. Qui lại đưa chị sang phía bên 
kia, cách đó chừng 17 thước tây. Như mọi khi chị vẫn 
chống cưỡng lại nó. Khi đến phía bên kia, tự nhiên chị 
đụng vào thánh tích của thánh nữ Têrêxa, cùng lúc đó, 
chân chị đụng phải thánh giá treo trên tường. Qui liền 
buông chị ra ngay và chị rớt từ trên ba thước xuống may 
mà không bị thương tích gì. 

Đêm đó có hai nữ tu bên nhà mẹ sang canh chừng cho 
chị, vì các chị ở nhà tập đã mệt quá rồi vì thức đêm 
những ngày trước. Tôi phỏng vấn các chị. Các chị ngồi ở 


25 


chân giường chị Diện mà vừa tối đã bị qui phá. Nó đánh 
chị và bằng cách này hay cách khác, xui chị bỏ nhà 
dòng. Hai chị nữ tu khuyên nhủ chị và đưa thánh giá 
cho chị hôn kính và nhắc chị đọc kinh than thở với 
Chúa. Qui vẫn tiếp tục và một chị chửi nó, nên nó cho 
chị một cái tát nên thân. Dần dà hình như không còn 
chuyện gì và hai chị thở phào nhẹ nhõm. Bỗng các chị 
không thấy chị Diện đâu nữa. Họ liền đi tìm và thấy chị 
nằm trên sàn nhà ở phía bên kia. 

Chị Diện không thể bỏ giường mà hai chị coi không 
thấy. Giường trong tập viện chỉ là miếng ván đóng đài 
theo tường và chia ra từng ngăn bằng ván. Cuối là tường 
và mỗi bên có vách ngăn nên không thể đi ra. Chỉ có 
một chỗ đi ra thì hai chị nữ tu đã ngồi đó. Tôi nói dài như 
thế chỉ để chứng minh là câu chuyện của chị Diện đáng 
tin trong hoàn cảnh như thế. 


26 


Chương 4 


Nhiều hiện tượng khác. 


Quỉ giận dữ khi thấy tập sinh và thỉnh sinh kể lại cho 
cha giải tội hay bề trên những sự xỉ nhục mà chúng làm 
cho các chị và nó lồng lộn lên: "Tại sao kể lại những 
chuyện đó? Cũng bằng vô ích thôi. Chúng mi chỉ còn có 
một cách để được yên ổn là về thế gian." Một hôm nó 
làm đổ bình nước phép mà người ta đem đến rảy trên chị 
Diện. Nó nhạo báng chị là: "Đừng ăn chay nữa. Đừng 
đánh tội nữa. Làm khổ mình như thế có ích lợi gì ?" 

Nó ném chị xuống giường và kéo lê chị trên sàn nhà 
chín lần. 

Một tập sinh bị nó lấy mất xâu chuỗi và thánh tích 
của thánh nữ Têrêxa. Một thỉnh sinh khi thức dậy, thấy có 
cây gậy Xỏ vào ống tay áo chị.Một lần chị Diện thức dậy 
thấy có một cái muỗng làm bằng vỏ dừa trên ngực. 

Hơn một lần, một thỉnh sinh thấy có ai bóp cổ như 
muốn làm cho chị nghẹt thở và không thể kêu cứu được. 

Nhiều lần, chị Diện theo lời khuyên của người canh giữ 
chị, kêu tên Chúa lớn tiếng, hay tên Đức Mẹ và thánh 
Giuse, thì chị bị nó vả vào miệng. Các người bạn nghe 
thấy tiếng vả. Một đêm qui lấy mất áo dòng và chế nhạo 
chị, rồi hỏi chị có khó chịu không. Bà bề trên cho chị 
một cái lúp mới và áo mới nhưng cũng bị lấy mất. Một 
trong những áo ấy sau đó rất lâu được tìm thấy dưới ao 
của tập viện. Vài ngày sau người ta tìm thấy một cái áo 
trong rương của một tập sinh. 

Mặc dù nhiều đêm mất ngủ do sự quấy phá của ma quỉ 
không có thỉnh sinh hay tập sinh nào bị nao núng. Không 


27 


ai xin về nhà cả. Trái lại cuộc sống như thế dần đà làm 
cho chị em ác cảm và mệt mã với chị Diện. Khi tìm 
thấy áo trong rương của mội tập sinh người ta nghi cho 
chị đã làm chuyện đó để mọi người lưu ý. Tuy nhiên 
không ai nghi chị đóng kịch trong tất cả những biến cố 
xảy ra. Không thể như thế được, vì có quá nhiều nhân 
chứng. Tuy nhiên đần dần hầu như cả cộng đoàn đều cho 
rằng vì chị Diện mà qui đã quấy phá.Chính mẹ bề trên 
cũng nghĩ như thế. Chị Maria Diện mất hết thiện cảm ban 
đầu và ai cũng muốn đuổi chị đi. 

Qui quấy phá càng ngày càng dữ tợn. Ban đêm nhiều 
tập sinh và thỉnh sinh bị qui bế lên hay lôi kéo. Nó kéo 
chân hay kéo chăn ra. Thường nghe các tập sinh đánh 
nhau với qui nhiều tiếng đồng hồ. 

Không thể ngủ được vì bị chọc phá, chị Diện đọc 
sách đạo đức. Tự nhiên có gió mạnh giở trang sách làm 
chị không đọc nổi. Hay là đèn vừa thấp lên là bị thổi tắt. 

Một buổi chiều trong khi các tập sinh bất đầu đánh tội 
thì roi của chị Diện bị lấy mất và ném ra xa. Nó lật úp 
một chiếc bàn lớn và chị bị nó kéo đi xa năm thước. 
Một lần khác nó cũng lấy roi đánh tội đi và lấy mất. Hai 
năm sau mới thấy roi ấy dưới ao tập viện. 

Cũng có những tập sinh khác không thể đánh tội được 
vì roi bị lơ lửng trên không. 

Trong thời gian giường chị Diện đổi sang nhà ngủ khác, 
chiếc giường lưu động của chị, một cái chõng lớn, bị lay 
động trong nhiều tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau chiếc 
giường nàm ở giữa nhà ngủ. 

Một hôm khi sửa soạn vào toà giả tội, đôi mắt chị bị 
cay như ai bỏ hạt tiêu vào. Hai mắt đỏ lên và đau đớn. 
Một nửa giờ sau mới hết. 


28 


Có những tập sinh vào toà nhưng không nói được gì 
và phải đi ra không xưng tội được. 

Trong đêm 12 tháng 10 năm 1924 tập sinh trong nhà 
ngủ hốt hoảng vì một con mèo. Đi từ giường chị Diện, 
nó lượn quanh các giường kêu những tiếng kêu kinh 
khủng và nhảy nhót trong một vũ điệu hoả ngục. Nó kêu 
lớn hơn con mèo thường ít là 20 lần. Được hỏi về vấn đề 
này chị Diện cho hay, qui cám dỗ chị làm những hành 
động xấu xa nhưng chị cương quyết chống lại, nên đã 
nhập vào con mèo trong nhà. Sáng ngày mai con mèo trở 
lại bình thường. 

Ngoài những xáo trộn bên ngoài các tập sinh còn bị 
những thử thách nội tâm, mà qui thường nhắc tới khi nói 
chuyện. Đây là những cám dỗ mà các sách tu đức thường 
nói tới. Không cần phải kể ra đây chỉ cần biết là họ đã bị 
những thử thách nội tâm. 

Có một thử thách nặng nề hơn dành cho tập viện. 
Trong thời gian đầu, qui nói là nếu chị Diện tiếp tục nói 
cho cha linh hướng, thì nó sẽ làm cho chị hoá điên. 

Một hôm chị bị bịnh tâm thần và nói làm nhảm như 
mình đã đánh mất nhân cách. Tuy nhiên trong tình trạng 
này chị luôn nói đến những chuyện có thực và có suy 
nghĩ. 

Sau đó một tập sinh cũng mắc chứng này. Đây là một 
cô mới theo đạo khi được 12 tuổi. Hầu như cả ngày, 
trong nhiều tiếng đồng hồ, cô hình như không làm chủ 
được mình nữa. Trong những lúc tỉnh thì cô đau đớn vô 
cùng, cô có cảm tưởng bên cạnh mình có một thằng qui 
luôn cào cấu cô và đốt trong lòng cô một thứ lửa nóng. 
Tình trạng này kéo dài trong nhiều tháng và sự đau đớn 
tăng thêm vào ban đêm. Hình như cô này chịu đau khổ 
nhiều nhất mặc đầu bên ngoài không thấy gì. Có thể 


29 


cho rằng đây là do tưởng tượng vì không thể kiểm soát 
được. Nhưng dù tưởng tượng thì cô ta đã bị đau đớn 
thực sự. Cùng với cảm giác đau đớn đó qui còn nói cho 
cô hay là, cô đạo mới không thể nào là nữ tu tốt được. Cô 
lại yêu mến ơn gọi và hoàn toàn muốn tận hiến cho Chúa. 
Trong thời gian này có hai hay ba tập sinh cũng bị tình 
trạng tương tự. 

Để chống lại ma qui nhà dòng làm hết tuần cửu nhật 
này đến cửu nhật kia. Tôi thành thực công nhận chưa bao 
giờ người ta cầu nguyện sốt sáng như thế. Tôi khuyên mọi 
người xưng tội chung. Ban đêm các chị lại tăng thêm 
những lời khẩn cầu dùng thánh giá, ảnh tượng, áo Đức 
Mẹ, xâu chuỗi hay thánh tích. Hơn một lần qui lấy 
những đồ vật thánh đó và ném ra xa. Đây là điều các 
tập sinh không thể tưởng tượng nổi. Nhiều người hỏi tôi: 
"Tại sao Chúa cho phép qui lấy áo Đức Mẹ hay thánh giá 
mà ném ra xa." 

Còn về việc cầu nguyện thì hình như càng cầu nguyện 
sốt sắng thì qui càng làm dữ. Một lần cuối tuần cửu nhật 
kính thánh nữ Têrêxa Hài đồng, trong khi người ta cầu 
nguyện kính thánh nữ, thì nhà nguyện bị lay mạnh và dù 
đã quen nhưng các tập sinh chạy dúm vào nhau ở giữa 
nhà. (Trong nhà nguyện không có ghế chỉ ngồi chiếu). 

Nhiều lần cũng thấy mãnh lực của những vật thánh 
nhưng không phải là lúc nào cũng thế. Lần đầu tiên mà 
chị Diện mất bình tĩnh, tôi sang nhà tập, mang theo gỗ 
cây thánh giá thật. Khi chị đến trước mặt tôi ngồi giữa 
hai người bạn và tôi nhận ra chị bị mất bình tĩnh, tôi 
bảo mẹ bề trên cho chị hôn thánh tích. Chị liền trở lại 
trạng thái bình thường ngay. Nhưng một phút sau chị lại 
bị và thánh tích không hiệu quả nữa. Hôm sau người ta 
cho chị tân tòng uống nước suối Lộ đức. Chị cũng được 


30 


khỏi ngay nhưng một hay hai ngày sau chị lại bị trở lại. 
Ít lâu sau một người bạn gửi cho tôi một tượng thánh 
Têrêxa rất đẹp mới được phong thánh và cho hai chị bị 
qui ám hôn kính. Hai chị khỏi bị quỉ ám ngay. Nhưng 
không khỏi hoàn toàn vì ít lâu sau lại bị nữa. 

Hình như các thánh cũng hiện ra với những người bị 
quỉ ám tuy rằng rất hiếm hoi. Maria Diện đã đoan chắc 
với tôi là một hôm chị xin thánh nữ Têrêxa giúp đỡ thì 
chị nghe thánh nhân nói: "Không bao giờ chị bỏ em 
đâu." Một lần khác khi kiệt sức rồi thì thánh Giuse địu 
đàng đặt tay trên trán và bảo chị tin tưởng. 

Cũng có những cuộc hiện ra giả nhưng rất hiếm. Chị tân 
tòng một hôm ngửi thấy mùi hương và nghe tiếng thiên 
đàng nói là quỉ thôi quấy phá vào lễ Noel. Nhưng lời tiên 
tri không được thực hiện. 


31 


Chương 5Š 


Cháy nhà 


Cuộc sống bị xáo trộn trong tu viện từ một tháng nay 
đã làm cho thần kinh căng thẳng và làm cho. người ta mệt 
mã. Mỗi người đều tìm kiếm lý do cho thử thách đó và 
một cách vô thức người ta nghi ngờ chị Maria Diện. Dù 
cho số thỉnh sinh và tập sinh bị qui quấy phá ngày càng 
nhiều nhưng chị Diện luôn là nạn nhân chính và trong 
công việc quan trọng này mọi người đều chia mũi dùi 
vào chị. Chị cũng trở thành đối tượng ác cảm của hết mọi 
người khi có một biến cố làm tăng thêm sự ác cảm đó. 

Ngày 26 tháng 11 hai nữ tu nhà mẹ cho tôi hay, ai đang 
đốt đống rơm của nhà tập. Vì tất cả nhà cửa đều bằng 
rơm rạ cả, cho nên lửa cháy có thể gây tai hoạ rất lớn. Tôi 
vội lên gặp bề trên hỏi ý kiến. Tôi vừa nói mấy câu thì 
ông giữ cửa vào cho hay nhà tập bị cháy. 

Tôi và một thừa sai chạy sang ngay. Các nữ tu làm 
việc rất tốt. Trong vòng 10 phút, cơn hoả hoạn bị dập tắt, 
vì có ao nước gần đống rơm. Các nữ tu sung sướng, vì 
họ thanh toán nhanh chóng cơn hoả hoạn có thể thiêu cả 
tu viện. Tuy nhiên tập sinh và thỉnh sinh lại trong trạng 
thái tỉnh thần khác hẳn. Ai cũng buồn giận. Lúc đầu tôi 
tưởng sự bất mãn là do có nhiều người lạ gần nhà dòng, 
nhưng một tập sinh cho tôi hay: "Hôm nay tới phiên chị 
Diện nấu cơm." Tôi hiểu ngay là người ta nghỉ cho chị 
là nguyên nhân gây ra cơn hoả hoạn.Không ai thấy chị 
châm lửa, nhưng người phụ với chị vừa ra khỏi thì chính 
chị cũng rời khỏi nhà bếp. Người ta thấy chị đứng bên 
đống rơm. Từ đó kết án chị đốt thực là hiển nhiên. Tuy 


32 


nhiên không ai quả quyết như thế. Và tôi có cảm tưởng ít 
nhiều ai cũng nghĩ như thế. Một tập sinh khóc nức nở vừa 
liếc xéo chị Diện: "Từ một tháng nay chúng con khổ sở 
lắm Đức Cha ạ." Maria Diện cũng biết người ta nghi ngờ 
chị. Tôi thấy chị đứng dựa vào cột tuy không khóc, 
nhưng buồn lắm và chị khẩn khoản xin tôi: "Cha ơi cho 
con về nhà cho rồi, nhà tập bị khốn khổ quá sức lẽ mình 
cũng vì con." Không phải vì câu chuyện này mà quyết 
định cho ơn gọi. Tôi hết sức yên ủi chị. Vì chị rất vâng lời 
nên chị dễ bị thuyết phục. 

Tuy nhiên tôi lấy làm tiếc cho chị. Từ một tháng nay 
không có đêm nào chị được yên ổn. Đôi khi có thể ngủ 
hai hay ba tiếng. Nhưng có những đêm chị phải thức 
trắng để tranh đấu với qui. Bao nhiêu lần chị bị đánh đập 
và mệt nhọc chờ đợi cộng đoàn thức dậy, để khi có thể 
đổi vị trí, chị đỡ đau đớn hơn. Đôi khi vào lúc ba giờ chị 
không thể ngủ được nữa, nên đứng ở chân giường chờ 
sáng. 

Đêm trước khi xảy ra cơn hoả hoạn, chị bị thử thách 
nặng nề. Không thành công trong việc xui chị xuất tu, 
qui lấy phân bỏ vào miệng chị. Chị còn muốn lộn mửa 
khi kể chuyện lại cho tôi. 

Các tập sinh cũng đáng thương hại. Từ một tháng nay 
các chị cũng đã bị quấy phá ghê gớm. Bầu khí trong tập 
viện thực giống hoả ngục. Tôi cố gắng khích lệ cho 
cộng đoàn lên tỉnh thần , khuyên nhủ các chị tin tưởng 
vào Chúa và yêu thương nhau. 

Ít lâu sau tôi điều tra xem ai là thủ phạm. Không ai có 
thể chỉ rõ cho tôi. Nhưng Chúa biết là ai cũng muốn tìm 
ra thủ phạm. Tôi bảo chị Diện ghi lại thời khoá biểu 
hôm áy. Chị viết rất dài và chi tiết. Tôi thấy chị bị thử 
thách, không những ban đêm mà cả ban ngày nữa. Chị đã 


33 


bị qui sử dụng vũ lực. Chị đã thấy như nhiều nữ tu khác, 
có nhiều người lạ ở cạnh đống rơm. Chuyện này thực 
khác thường. Nhưng vì một tháng nay, bao nhiêu là biến 
cố khác thường xảy ra, và tôi luôn thấy chị Diện rất 
thành thực (tôi đã thử chị nhiều năm và chưa bao giờ thấy 
chị gian đối) nên tôi thôi không xét đoán nữa và không 
đám quyết định gì về người gây ra hoả hoạn. 

Vào khoảng hai tháng sau, lại xuýt cháy tập viện 
trong một hoàn cảnh như sau. Hôm đó chị Diện cũng làm 
bếp. Cửa nhà bếp đóng lại đã một tiếng rồi. Bỗng một nữ 
tu đi qua thấy lửa cháy qua cửa số. Chị báo động và 
người ta thấy lửa bắt đầu cháy từ kho rơm ở trong nhà 
bếp phía bên kia bếp. Lửa không cháy từ bên nhà bếp vì 
ở đây không có gì lộn xộn cũng không có dấu gì phát lửa 
vì tro đã quét hết. Vả lại làm sao có thủ phạm vào một 
giờ sau khi nhà bếp đã khoá cửa. Dù vậy ai cũng nói là 
chỉ khi chị Diện làm bếp mới có cháy nhà thôi. Người ta 
kết luận là chị ở đó nhưng không thể giải thích tại sao lửa 
cháy từ đống rơm. Và vì thế người ta nghi cho qui đốt. 

Có thể là tôi võ đoán. Tuy nhiên chúng ta xét lại từ đầu 
từ cơn hoả hoạn trước. Sau biến cố đó cả cộng đoàn càng 
xa cách chị Diện hơn. Đức Cha khi nghe nhiều người 
than phiền về chị, xin tôi cho chị về nhà cho rồi. Tôi lưu 
ý ngài là những chuyện đó là do qui, chị tập sinh đó 
không có trách nhiệm, và đó không là lý do đủ để loại 
chị về thế gian. Lý lẽ của tôi được bề trên chấp nhận, và 
tôi chỉ được lệnh di chuyển chị Diện tạm thời khỏi tập 
viện, đồng thời cũng phải coi chừng để cơn dịch này 
không lan tới tu viện khác. 

Trường hợp thật khó nghĩ. Tôi quyết định cho chị Diện 
đến một cộng đoàn xa Phát diệm hơn 100 cây số, và xin 
chị gửi thư cho tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra. Trong 


34 


suốt một tháng ở tu viện mới, chị tiếp tục bị qui phá rối. 
Nhưng đối với bạn bè hình như không có chi xảy ra và 
không bao giờ chị mất ý thức như khi còn ở trong tập 
viện. 


35 


Chương 6 
Trừ qui 


Trong thời gian đó đã xảy ra gì ở tập viện? Theo như 
dự đoán thì sự di chuyển chị Diện đi sẽ chác chắn đem lại 
bình an. Nhưng trái lại. Tất cả những hiện tượng mà tôi 
nói trên vẫn xảy ra và mỗi ngày một mạnh mẽ thêm. Cả 
vài nữ tu bên nhà mẹ cũng bị nữa và những hiện tượng 
xảy ra tại hai nhà cùng một lúc nhưng ở nhà tập thì có vẻ 
đữ tợn hơn. 

Tại nhà tập, nhà bếp bị làm xáo trộn không thể tả 
được, nhiều thức ăn bị làm hư. Trong vài đêm 4 tập sinh 
bị tiêu chảy và thổ mửa. Tưởng là họ không chịu được, 
nên đã cho họ chịu các phép sau hết. Nhưng sáng hôm 
sau họ khoẻ lại hoàn toàn và có thể làm việc như mọi 
khi. Vì nếu bị dịch tả, thì không khỏi chóng như thế và 
đàng khác bốn chị ấy không thể bị trúng độc, vì cả nhà 
đều ăn thức ăn như nhau, nên mọi người, kể cả bề trên 
cho là cái bệnh chỉ xảy ra trong ít thời gian là do ma qui. 

Một buổi sáng người ta thấy nhiều tập sinh và thỉnh 
sinh đội triều thiên hoa và hát xướng. Rồi tất cả chạy ra 
cửa như muốn ra khỏi tu viện. Khi tỉnh lại người ta hỏi có 
thật các chị muốn về nhà không, thì mọi người đều chối. 
Vài người không nhớ mình đã nói gì. Các chị khác chưa 
tỉnh hẳn thì cho là họ nhớ mình có chạy ra cửa nhưng nói 
là bị một sức đẩy ghê gớm nào đó. 

Từ đó, chủ đề của các cô gái khi nói chuyện với nhau 
là ra khỏi tu viện khi họ bị khủng hoảng. Tất cả những 
lý do nêu ra cho trường hợp này đều bị coi nhẹ, các giáo 


36 


tập hay cha giải tội đều biết thế. Do đó mỗi lần họ bị thì 
chỉ canh chừng họ cho cần thận. 

Mệt mã, mất ngủ và xáo trộn ban đêm cuối cùng làm 
cho bà bề trên bị khủng hoảng. Hai ba lần bà bị chán nản 
và khóc lóc. Tuy nhiên người ta có thể uỷ lạo làm cho bà 
lên tinh thần. Và tình trạng không khả quan hơn . Maria 
Diện ra đi không làm chấm dứt xáo trộn, trái lại là đàng 
khác. 

Vì thế Đức Cha sau khi nghiên cứu, ra lệnh cho tôi phải 
trừ qui. Tôi sợ hãi xin Đức Cha chỉ vị khác. Sự thánh 
thiện của vị trừ qui đi nhiên sẽ dễ thành công hơn. Nếu 
xét về phương diện này thì nhà tập dòng mến thánh giá đã 
không được giúp đỡ cho đúng. Phần sau của câu chuyện 
sẽ chứng minh. Dù sao tôi cũng chuẩn bị và nhớ lại những 
câu chuyện về trừ qui tôi đã đọc ngày xưa, trong 6 cuốn 
sách lớn của Bizouard, tôi quyết định chỉ hỏi qui những 
câu có trong nghi thức mà thôi. 

Cuộc trừ qui lần đầu xảy ra ngày 16 tháng 11 năm 1924 
sau khi Maria Diện đi được 13 ngày. Có năm cô bị qui 
nhập. Buổi chiều ngày hôm đó có những tập sinh khác 
cũng bị tâm thần phân liệt. Tôi thành thực tin rằng trong 
vài ngày sẽ chấm dứt câu chuyện. Nhưng tôi đã thất 
vọng. Tôi xin cộng đoàn làm tuần ba kính thánh Têrêxa 
Hài đồng. Mọi người đều sốt sắng cầu nguyện. Tuy nhiên 
ngày hôm sau, sau khi trừ qui lần thứ hai, một thỉnh sinh 
bị khủng hoảng ghê gớm. Chưa bao giờ thấy như thế. 
Hoàn toàn bị câm, chị ta cào cấu mình, miệng xùi bọt và 
giẫy dụa ghê gớm. Phải có bốn người giữ chị, để chị khỏi 
làm cho mặt và ngực bị thương. Và kéo dài cả đêm. Ngày 
18 tháng 11 không thể làm dấu thánh giá cho chị. Vừa 
nắm tay để giúp chị làm dấu, thì tay thành cứng như 


37 


thép. Ba người hiệp lực lại cũng không làm gì được chị. 
Nhưng nếu thả ra thì tay lại mềm lại. 

Cũng ngày hôm đó có một thỉnh sinh vừa giẫy dụa 
vừa kêu la: "Quỉ muốn nhập tôi, tôi không muốn, tôi 
không muốn.” Chị giẫy dụa cũng vô ích. Phải hai người 
mới giữ được chị và hôm sau chị là một trong nhóm 14 
chị được trừ qui. 

Đưa họ đến nhà nguyện nhỏ để tôi trừ quỉ cũng thật là 
khó nhọc. Mọi người được huy động để đưa họ đến. 
Những người bị nặng thì cần bốn hay năm người. Sự sợ 
trừ qui và người trừ qui càng ngày càng tăng. Khi thấy 
tôi đến gần họ thường chạy trốn trong góc nhà rất xa, 
trong chuồng heo, dưới bàn thờ nhỏ khó lòng chui vào.. 
(Hồng Y Bonal cho là khi sợ người trừ quỉ là dấu hiệu cho 
thấy có qui nhập thật.) Sau tuần tam nhật, tôi xin một cha 
đi trừ quỉ với tôi. Cha thấy chị thỉnh sinh bị câm từ hôm 
trước quì xuống đập trán xuống đất và theo cha nghĩ 
đúng vào lúc tôi nói theo sách nghị thức: humiliare et 
prosternere nghĩa là hãy hạ mình và quì xuống. 

Cũng ngày hôm đó chị bị cảm mà người ta phải giữ chị 
trong suốt 36 tiếng đồng hồ liên tiếp để chị khỏi bị 
thương tích khi giẫy dụa, bỗng chốc chị nói được. Chị 
nói như chính mình là qui và đóng vai trò đó trong vòng 
vài giờ.Thái độ đó gây ấn tượng lớn. Người ta hỏi chị 
nhiều chuyện và chửi nó nữa. Người ta thử cho chị làm 
dấu thánh giá nhưng dù cố gắng đến đâu tay chị thành 
cứng như thép. Người ta bảo chị đọc những lời khi làm 
dấu thánh nhưng không thành công. Chị không thể nói 
hay không bao giờ muốn nói hết, hoặc bỏ hoặc bớt 
những tiếng chính. 

Khi tôi biết về những chỉ tiết này tôi tỏ ra nghiêm 
khắc. Các chị rất ngạc nhiên vì tôi khó chịu và cho hay 


38 


các chị biết tôi cấm nói chuyện với qui trong hai tháng 
vừa qua. Họ cố gắng vâng lời tôi nhưng họ không hiểu 
nói chuyện với chị bạn tự coi mình là qui có bị cấm 
không. Tôi ra lệnh cho họ và cấm họ nói chuyện với 
qui trừ những chuyện thường trong nhà thôi. Họ phải nói 
về những tư tưởng tốt lành hay những lời nguyện đạo 
đức, nhất là không được để ý đến những gì quỉ nói hay 
khuyên nhủ họ... Nếu có điều gì làm họ xao xuyến, họ 
có thể nói với cha giải tội hay với bề trên không được nói 
với nhau. 

Họ đã vâng lời tôi triệt để và nhiều chị đã cố gắng 
quên đi bao nhiêu là chuyện qui nói. Chính tôi cũng 
không muốn nghe hết câu chuyện chị bị câm nói. Tôi chỉ 
chú ý đến một điểm có liên quan đến tương lai. Các nữ tu 
MTG trong nhà mẹ chỉ lo lắng một điều là họ sẽ khấn 
trọng thể lần đầu tiên. Nhưng nhiều chị sống trong dòng 
đã lâu năm vẫn chưa khấn, nên họ biết là họ có thể tự do 
khấn hay chỉ tiếp tục sống như nữ tu (more religiosorum) 
như trong quá khứ. Một chị trong nhà mẹ hỏi qui là tất cả 
các chị trong nhà mẹ có khấn trọn cả không sau tuần 
phòng tới, thì qui bảo khấn hết chỉ trừ một chị. 

Hai tháng sau, trong cuộc tĩnh tâm mỗi nữ tu phải cho 
hay về vấn đề này thì chỉ có 15 trong số 16 chị xin khấn. 
Vào thời gian đó theo ý tôi, không ai có thể biết chắc ai 
sẽ khấn vì mỗi chị phải bàn hỏi chuyện quan trọng ấy 
hoặc với cha giải tội thường hay với cha linh hướng. Như 
thế không ai biết chắc ai đã quyết định khấn trọng thể. 
Chị cam lại càng không biết số người sẽ khấn là bao 
nhiêu. Đàng khác chị không biết gì về chuyện đó, khi 
người ta hỏi chị.Trong dịp đó tôi nhớ tiếng bí mật thường 
nói đi nói lại trong tập viện là: “Chúng tao không biết tụi 


39 


mi nghi gì? Nhưng khi tụi mi đi xưng tội chúng tao luôn 
ở bên và chúng tao nghe và nhớ những gì chúng mi nói." 


40 


Chương 7 
Nhào lộn 


Trong buổi chiều ngày 19 tháng 11 bất đầu có những 
kiểu cách mới lạ. Các người bị quỉ ám nhảy lên cây 
nhanh nhẹn còn hơn những tài tử gánh xiếc nhào lộn. 

Một thỉnh sinh, dù bề trên ra lệnh nhiều lần vẫn bất 
động trên cây. Ba tập sinh trèo lên để mang chị ta xuống. 
Dù cố gắng cách mấy họ cũng không thành công. Chị ta 
có hai tay buông thõng không bám vào cây. Ngồi trên 
một cành cây chị làm cho có cảm tưởng chị dính đét 
vào đó. Người ta dùng nước phép rảy trên chị nhiều lần. 
Chị cử động đôi chút nhưng không thèm xuống. Các chị 
chất rơm dưới chân cây, rồi ba tập sinh lấy hết sức lực 
kéo chị xuống, nhưng cũng vô ích. Bấy giờ có người đề 
nghị cưa cây. Nhưng không thể chặt cây, được vì cậy 
quá lớn. Sau cùng 10 tập sinh quì xuống cầu nguyện lớn 
tiếng, trong khi các chị ở trên cây vạch thánh giá vào nơi 
chị ta đang bám. Lúc đó có thể kéo chị ra, nhưng khi 
ngưng làm dấu thánh thì chị ta lại dính chặt vào. Nhiều 
lúc lưng chị ta như dính hẳn vào cây. Và những dấu thánh 
giá làm liên tiếp đã đem chị ta xuống được. 

Cảnh tượng này xảy ra trong hai tiếng đồng hồ. Nhiều 
người đi qua dừng lại xem cái cảnh hi hữu đó và ngó qua 
bụi tre làm hàng rào cho tu viện. Thật xấu hổ cho tu viện, 
khi bên ngoài biết được những gì các chị cố gắng dấu kỹ. 

Ngày hôm sau, tôi thấy một bác thợ chặt cây và tôi 
được biết về câu chuyện đó. Được hỏi về những gì đã 
xảy ra, chị thỉnh sinh cho hay trong suốt thời gian đó, 
chị vẫn biết nhưng không thể trả lời bề trên, vì qui nấm 


41 


cổ chị ta. Chị thấy trên cây có nhiều qui và khi các chị 
làm dấu thánh giá, thì chúng chạy tán loạn giận dữ và 
buồn rầu. Chị rất ngạc nhiên, khi không ai ở bên dưới 
thấy qui. 

Tuần ba ngày kính thánh nữ Têrêxa kết thúc như thế. 
Ngày hôm sau không có gì, nên nhà tập có thể nghỉ ngơi 
sau những mệt nhọc ngày hôm trước. Tuy nhiên không 
phải là bình an hoàn toàn. Năm tập sinh và thỉnh sinh 
còn bị qui nhập và ban đêm thì vẫn bị xáo trộn như mọi 
khi. 

Từ hôm đó, ngoài những sự kiện đã nói trên làm cho 
cả tu viện đều mệt mã, các tập sinh thường nhảy lên 
cây, nhưng khác hẳn chị đã trèo lên lần đầu, các chị này 
không ý thức hành động của mình và họ nhảy trên cây rất 
tài tình. Khó lòng đem họ xuống được. Nhưng sau cùng 
họ luôn vâng lời, và không phải dùng chiến thuật như ở 
trên. 

Việc ham leo trèo này, làm cho những chị khoẻ mạnh 
trong nhà mệt hơn nữa. Họ phải luôn coi chừng, không 
có chị tập sinh nào đó, có thể phóng lên cây và làm trò 
xiếc như trên. Thường người ta ngăn chận các chị kịp 
thời. 

Tuy nhiên, cũng có chị đánh lừa được những chị canh 
gác nên ít là hai lần tôi được chứng kiến cái cảnh nhào 
lộn trên cây. 

Lần thứ nhất, tôi thấy một thỉnh sinh nhảy lên cây cau. 
Chỉ có một tay chị quay quanh cây cau đó. Đứng cách đó 
chừng 12 mét, tôi không biết tại sao chị có thể đứng trên 
cây không có cành đó. Chị không thấy khó khăn gì, lại 
đứng thẳng và tươi cười. Tôi ra lệnh cho chị đi xuống, 
nhưng chị không vâng lời. Chị lại nhảy sang cây bên 
cạnh không xuống đất. 


42 


Ít lâu sau, vào đêm giao thừa năm 192%, tôi vừa chấm 
dứt các cuộc trừ quỉ và tôi nghe bề trên kể lại về những 
biến cố đêm qua, thì một nữ tu đến cho tôi hay, có một 
tập sinh vừa leo lên cây. Đang mệt nhọc vì thấy mình 
thất bại, sau bao nhiêu khó khăn để giải thoát nhà tập, tôi 
không thấy tò mò muốn đi xem cho biết. Nhưng khi đi ra 
cửa lớn, tôi thấy có 15O người vừa đi lễ về đang nhìn lên 
cây. Một tập sinh đang trên cành cây dừa lớn và ngồi dễ 
dàng như đang ngồi trên mặt đất. 

Chị giáo tập và hai phụ tá cho tôi hay, họ đã thấy các 
chị có thể nhảy lên ngọn cây cau cao chín đến mười mét 
không mấy khó khăn. 

Cũng theo các nhân chứng đó, mội thỉnh sinh có lần 
nhảy lên một cây con và nằm trên cành cây chỉ dài bằng 
người chị ta, và cành cây chỉ to không quá 3 phân. Dĩ 
nhiên cành cây không chịu nổi, nhưng cành cây không 
cong xuống và chị thỉnh sinh nằm trong trạng thái đó rất 
lau. 

Và đây là lý do vào năm ¡925 chấm dứt được cái trò 
trèo cây. Chị giáo tập trẻ có sáng kiến buộc bình nước 
phép nơi những cây các chị thích leo. Hai ba ngày sau, 
có chị còn chạy đến nhưng họ dừng lại ngay và quay lại. 
Từ đó không còn cái cảnh nhào lộn nữa. 


43 


Chương 8 
Những lần trừ qui tiếp tục và những hiện tượng mới. 


Chúng tôi hơi nói trước một chút. Xin trở lại những 
cuộc trừ qui tháng 11 năm 1924. Đức Cha Marcou, sau 
khi nghe tôi báo cáo, bảo tôi tiếp tục trừ qui. 

Ngày 29 tháng 11 khi tôi đến nhà tập, có một thỉnh 
sinh bị qui nhập trước mát tôi. Từ trước đến nay cô không 
bị gì. Cô cười như bị động kinh. Các chị muốn đem cô đi 
trừ qui. Cô ta giẫy dụa quá sức nên phải ba chị mới kéo 
cô ta được. Tôi rất cực lòng khi thấy một cô gái mới 15 
tuổi, tươi vui và vô tư, bây giờ bị quỉ tàn ác ám vào và 
đang ở trong tình trạng cơ cực đó. 

Maria Diện trở lại tu viện cũng bị qui ám. Vừa thấy tôi 
chị khóc lóc thẩm thiết, và bảo tôi hãy đi xa. Không thể 
làm dấu thánh giá cho chị. Tay chị cứng như đá. Phải 
bốn chị khó nhọc lắm mới đưa chị ta đến nhà nguyện. 
Trong khi tôi trừ qui thì các chị bị quỉ ám đều cười nhất 
là chị Diện. Cuối cùng chị làm dấu thánh giá được và tất 
cả kết thúc trong an bình. 

Tôi tự hỏi, trừ qui mà không thành công, mọi người 
đều thấy, hay là thôi đi cho rồi. Nhưng đức vâng lời đòi 
tôi tiếp tục. 

Mỗi ngày, khi làm nghi thức đều chứng kiến cùng một 
quang cảnh. Lúc đầu thì giẫy dụa ít, nhưng càng ngày 
càng tăng cường độ. Như thế khoảng ba khác đồng hồ. 
Cuối cùng thì họ bớt giẫy dụa và ngay cả những chị bị 
khuấy khuất nhất cũng bình tĩnh lại. Xong lễ nghi thì 
hoàn toàn êm đẹp. Luôn luôn xảy ra như thế. Vào lúc 
đó thường những chị bị nặng, thì ngất đi và các chị khác 


44 


mang chị ta đi như những xác chết.Nhưng vừa lấy lại 
cảm giác lại có những hành động như người bị qui ám. 

Số người bị càng ngày càng nhiều. Tôi chia làm hai 
nhóm. Nhóm một là những chị bị nặng, thường nói như 
chính mình là qui vậy. Đôi khi họ nói chuyện với nhau, 
như là trong cùng một nhóm qui. Mỗi chị có tên riêng. 
Để trừ qui, phải trói các chị lại và mang tới nhà nguyện, 
cho nằm xuống đất trong lòng nhà thờ. Nhóm hai, ít 
nhiều ý thức về tình trạng của mình và có thể quì ở bàn 
chịu lễ. 

Khi kể lại câu chuyện này, tôi không nói tên các chị. Để 
tiện hơn từ đây tôi sẽ đặt tên cho từng chị trong nhóm 
một, tên mượn trong danh sách các thánh, cho bốn nữ tu 
hiện nay còn sống, vẫn trung thành trong ơn gọi, tôi chỉ 
gọi tên thật những chị đã chết hay đã xuất tu. 

Cũng ngày 29 ấy, sau khi trừ qui tôi hỏi chị Maria Diện 
xem chị có yêu Chúa không. Chị hăng hái trả lời là có. 

Tôi hỏi: "Tại sao con cứ chạy ra cửa” 

Chị nói: "Con vâng lời Đức Cha, đêm qua Đức Cha chả 
bảo con về nhà là gì?" 

Tôi giải thích lại cho chị đễ dàng. Tôi cũng hỏi cô đạo 
mới, xem cô có được bình an không. Cô. trả lời: "Làm sao 
bình an được sau khi Đức Cha đã nguyền rủa con như 
thế." Mà tôi có bao giờ nói với cô, về những lời trừ qui 
bằng tiếng la tỉnh trong nghỉ thức nhân danh Giáo hội 
đâu? Và cô chỉ nghe tôi nói những lời đó mà thôi. 

Ngày 4 tháng 12 Maria Diện quì im lặng nơi bàn chịu 
lễ. Bỗng nhiên chị bật dậy và chạy ra cuối nhà thờ. Các 
chị canh giữ chận chị ta lại và đem lại chỗ cũ. Nhưng dù 
cả bốn chị cũng không làm cho chị ta nhúc nhích được. 
Một chị thấy chị ta đang cầm gì nơi thắt lưng. Khó khăn 
lắm các chị mới lấy ra được. Nơi thắt lưng chỗ chị ta 


45 


nắm chặt, có một cục sáp vàng thơm mùi hương, to bằng 
một hột đậu nhỏ. Lấy hạt hương ra, chị trở lại dễ thương 
như con chiên, trở về chỗ cũ và đứng thẳng trong khi tôi 
trừ qui. 

Sau này chị kể lại là chị biết hết những chuyện xảy ra 
nhưng qui lôi kéo chị không thể chống lại được. Chị 
thấy chúng rõ ràng và chúng biến ngay khi hạt hương 
được lấy ra khỏi thát lưng. 

Hôm đó, tình cờ trong thư viện tôi cầm lấy cuốn 
sách của Paul Verdun mà tôi không tìm thấy từ lâu. Tôi 
đọc thấy là: thường dấu hiệu cho thấy quỉ ra khỏi người 
nào, là tìm thấy một tượng nhỏ bằng sáp mà nó buông ra. 

Tôi quan sát Diện xem thực sự chị khỏi bị ám chưa. 
Những ngày đầu tiên sau đó, chị có vẻ trở lại tình trạng 
bình thường nhưng chị chưa hết bị thử thách. Chị còn bị 
mất trí một lần nữa. Hầu như mỗi đêm chị đều cãi nhau 
với qui. Tuy nhiên chị không bao giờ bị xếp vào nhóm 
hạng một. 

Tôi không hiểu cục nến ở đâu ra. Trong tu viện không 
có nến vàng. Tôi vẫn còn thắc mắc là sao cục nến có thể 
có hấp lực ghê gớm làm cho chị ta không nhúc nhích và 
không cho chị ta tiến tới dù có 4 nữ tu đẩy chị đi? 

Ngày 6 tháng 12 trong khi đang trừ qui chị Rose thấy 
một lũ qui. Chúng có vẻ thảm thương và khóc lóc, 
miệng méo xệch. Một thỉnh sinh bị nhẹ, nghe mội tiếng 
nói với chị cấm không đến để được trừ qui. Chị vẫn đến 
và rất đau đớn trong khi đang cử hành lễ nghi. Chị thấy 
như có lửa đốt trong lòng. Hết lễ nghi thì chị không còn 
đau đớn nữa. 

Cũng ngày hôm đó, các chị trong nhóm một lại có 
cách giải trí mới. Các chị nhảy lên xà nhà và nằm dài 


46 


trên đó. Các chị lên đó rất dễ dàng và khó lắm mới đem 
các chị xuống được. 

Một lần khác, chị My nhảy lên xà nhà cao hai mét rưỡi 
không cần dựa vào cái gì để lấy đà. Trong căn phòng nhỏ 
không có đồ đạc, hay cái đinh hay một đồ vật nào cho chị 
ta làm điểm tựa. Chị không nhảy lên khi hai chân sát lại 
và hai cổ tay chống xuống lấy đà. Chị tung mình vào 
không khí rồi lấy hai tay nắm lấy xà nhà và nằm dài trên 
đó ngay. Một lần khác chị Tịnh sau khi nằm trên xà nhà 
lúc lâu bỗng rơi xuống sàn nhà. Lúc đó tôi đang nói 
chuyện cách đó 3O thước. Tôi nghe rõ tiếng chị ngã 
xuống. Chị tươi cười chỗi dậy và không bị thương tích gì 
hết. 

Người ta tiếp tục gia tăng cầu nguyện. Ngày 8 tháng 12 
sau một bài giảng rất hay, Đức Cha Marcou dâng hiến cả 
tu viện cho Trinh Nữ Vô nhiễm. Chiều hôm đó chị My bị 
quỉ ám nặng. Ngày hôm sau trong lúc trừ qui nước dãi 
chảy ra miệng chị. Chị giãy dụa ghê gớm khi tôi làm dấu 
thánh giá trên trán và trong lúc cho chị hôn thánh tích của 
thánh nữ Têrêxa. Trong khi xem lễ Maria Diện rất tỉnh 
táo nhưng lúc chịu lễ, khi tôi trao Mình Thánh chị thình 
lình lùi lại và tôi không cho chị rước lễ được. Sau đó hỏi 
chị, thì chị nói chị không còn thấy linh mục hay Mình 
Thánh và chị thấy cố gì cay chua trong miệng. 

Ngày 10 tháng 12 My giẫy dụa dữ tơn. Phải có 5 người 
mới khuất phục và trói chị lại Một lúc sau chị Rose 
cũng bị nữa và 1O chị mới trói chị ta vào cột được. 

Buổi sáng ngày 11 tháng 12 các cuộc trừ quỉ xảy ra êm 
đềm hoàn toàn hoàn toàn trái ngược với những giãy dụa 
ngày hôm trước. Qui áp dụng chiến thuật mới. Các tập 
sinh và thỉnh sinh bắt đầu thấy ảo ảnh. 

Những chị canh đêm thấy một đoàn chó đi qua tập viện. 


47 


Một tập sinh ngửi thấy mùi hương thiên giới. Rose thấy 
hai chị mặc như thánh nữ Têrêxa an ủi mình. Một chị 
nói: "Em hãy can đảm lên. Chúng ta rất thương xót tập 
viện. Từ ba tuần nay chúng ta đã làm trung gian cho 
em.” 

My có thái độ của một vị thánh. Chị nói mình biết hết. 
Chị làm phép cho Maria Diện và nói: "Các thánh cho em 
hay: bao lâu chị còn ở đây thì tập viện còn khốn khổ. 
Không bao giờ tập viện sẽ được bình an." Các chị khác 
dễ bị quyến rũ. Người ta hỏi chị đủ thứ chuyện. Chị luôn 
lập đi lập lại: "Dù sao Maria Diện không nên ở trong nhà 
đòng. Trong số 8 chị thỉnh sinh mặc áo chỉ có 4 chị là 
nữ tu tốt còn 4 chị giả hình." Maria Diện và 4 chị kia bị 
xao xuyến kinh khủng. 

Tôi không biết gì chuyện đó, mãi hai ngày sau, khi 
sang tập viện tôi thấy My quì gối trước mặt tôi ra vẻ 
đang được linh ứng. Nhưng qui đóng kịch quá lộ liễu và 
tôi biết ngay. Chính khi đó tôi mới được kể lại câu 
chuyện trên. 

Khi huấn đức tôi nói rõ cho các chị, là tin vào những 
điều ấy chỉ làm cho qui đến gần. Rõ ràng là chiều hôm 
đó, My bị qui ám suốt hai ngày làm cho chị mệt nhọc vô 
cùng. Sau khi hết, My không còn nhớ gì nữa. 


48 


Chương 9 
Khủng hoảng tái xuất hiện 


Mùa Noel năm 1924 tình trạng khả quan đôi chút. Tôi 
phải vắng mặt và Đức Cha Marcou quyết định gián đoạn 
việc trừ qui trong khi tôi vắng mặt trong một tuần lễ. 

Khi tôi trở về những hoạt động của qui lại trở lại mạnh 
mẽ hơn. Tất cả những “bịnh nhân” cũ trong nhà tập đều 
bị trở lại. Vài nữ tu ở nhà mẹ cũng bị nhưng không đến 
nỗi nặng phải xếp vào nhóm mội. Tình trạng trở nên bi 
thảm. Không còn đủ người khoẻ để lo cho người bị đau. 

Tôi lại phải làm nghi thức trừ qui nữa. 

Ngày 4 tháng 1 năm 1925 có 15 người bị qui ám. Ngày 
hôm sau 7 nữ tu mới giữ cho chị Kinh đứng im. Ái thì 
vào phòng đóng cửa lại và không thể đưa chị sang nhà 
nguyện. 

Ngày 6 tháng giêng khi tôi vừa đến cửa nhà dòng thì 
chị Kính khóc lớn tiếng. Tôi xin người ta đọc kinh lớn 
để át đi nhưng cũng vô ích. Trong suốt buổi lễ phải nghe 
tiếng khóc não lòng của chị ta. Khi bắt đầu trừ qui phải 
có 5 chị giữ chị ta. Khi tôi bất đầu đọc những lời nguyện 
chống quỉ dù chị ta chắc chắn không hiểu gì, chị tỏ ra rất 
giận dữ. Phải có thêm người giữ không có chị ta lại lộn 
xộn. Khi tôi vạch thánh giá trên trán những người bị qui 
ấm thì các chị giận dữ và tôi không dám đến gần. Lần thứ 
hai với nhiều cố gắng tôi mới vạch được ba thánh giá 
theo nghi thức trên trán họ. Sau đó họ bình tĩnh trở lại và 
khi tôi vạch thánh giá lần thứ ba thì chị ta hoàn toàn như 
thường. 


49 


Một hôm chị An nhổ nước miếng vào các chị đang giữ 
chị ta. Sau đó chị nghiến răng ken két và dữ tợn không 
thể tưởng được. Tiếng nghiến đó át cả tiếng tôi và vang 
kháp nhà nguyện. Ân tượng do tiếng nghiến đó thật ghê 
gớm tự nhiên làm cho người ta nghĩ đến tiếng nghiến 
răng mà Chúa nói tới trong phúc âm. 

Cách đó ít lâu xảy ra tại tập viện một câu chuyện có 
tính cách khôi hài. Mẹ bề trên thấy hai thỉnh sinh đánh 
nhau, tưởng là họ bị qui ám nên trói hai người vào cột. 
Nhưng một chị phản đối mạnh mẽ là mình bình thường 
và chỉ tự vệ vì chị kia đánh mình. Mẹ bề trên không tin 
vạch dấu thánh giá trên hai chị. Chị bình thường không 
phản ứng gì còn chị kia thì giãy dụa dữ dội. Thế là người 
ta thả chị không bị gì ra. 

Mẹ bề trên hỏi tôi có thể dùng cách đó để nhận ra ai bị 
ai không bị được không? Tôi trả lời được và bà dùng đến 
hơn trăm lần và nhờ thế nhận ra những ai thực sự làm ra 
vẻ đã khỏi mà thực ra không khỏi. 

Ngày 12 An giật lấy đồ rảy nước thánh trên tay tôi, ném 
lên trần nhà và cười ma quái. 

Lucie nói là hôm đó chị sẽ khỏi. Trong khi tôi phát qui 
luật mới thì chị trở lại bình thường và không nhớ là mình 
đã nói là sẽ trở lại bình thường. 

Ngày hôm sau các biến cố xảy ra mạnh mẽ hơn. Bảy 
chị mới đàn áp được chị Kinh. My thấy trong bụng 
một cục gì to bằng trái dưa hấu.Tôi rảy nước thánh và 
cục đó chạy lên cổ và cổ to lên bằng đầu. 

Ngày 1Š tháng giêng, những chị thuộc nhóm một, bị 
quỉ hành hạ kinh khủng. Tôi không thể tưởng tượng nổi. 
Chị Rose đứng cuối nhà nguyện chống lại các chị muốn 
đưa chị lên. Sáu chị dùng hết sức mạnh đẩy chị, nhưng 
không làm cho chị nhúc nhích. Tôi ngưng những lời 


50 


nguyện nghỉ thức, hồi tâm lại đôi phút và ra lệnh thầm 
cho qui đi lên. Chị Rose liền đi lên. 

Khi tôi đạt thánh tích của thánh Têrêxa Hài Đồng trên 
đầu Lucie, chị chống lại dữ dội. Tôi lại lấy cái hộp khác 
không có thánh tích để lên đầu chị, thì chị không phản 
ứng gì. Khi tôi đưa cho chị hôn gỗ thánh giá thật thì chị 
nắm lấy và giữ chặt trong tay. Phải có 4 chị mới lấy ra 
được. Khi xong nghỉ thức chị cung kính hôn gỗ thánh 
giá. 

Ngày 17 tháng giêng, chị Rose bị khuấy khuất cùng 
cực. Tôi phải gấp sách nghi thức lại, để nhìn cho rõ 
một cảnh tượng không thể tin được. Tôi đếm số người 
đang canh giữ chị: đúng 12 chị thay phiên nhau. Cùng 
quì gối và bám lấy nhau, hình như chỗ nào cũng có một 
chị giữ cho Rose. Họ cúi xuống và dùng cả sức mạnh 
nhưng không làm gì được chị ta. Tất cả nhóm người đó 
như lượn sóng tuỳ theo cử động của Rose. Nhưng cuối 
cùng khi kết thúc nghi thức trừ qui chị trở lại bình 
thường. 

Trong thời gian này vài người bị qui ám thuộc nhóm 
1 nói tiếng latinh. An nói trong vòng 5 phút. Nhưng khi 
tôi không đọc lời nguyện nữa để nghe chị, thì chị thôi 
không nói nữa và tôi không hiểu chị nói gì. Tất cả các chị 
khác cũng làm như vậy. Tuy nhiên có một hôm trong 
khi bị ám, đã nói lớn 6 lần câu: "cede” với một giọng 
nhạo báng và nói át tiếng tôi đi. Tôi có cảm tưởng là qui 
nhạo tôi. Sau nghỉ thức tôi nói với Rose bằng tiếng latinh 
nhưng chị không trả lời gì. 

Tiếng Cede có nghĩa hãy khuất phục và có trong câu 
người trừ qui yêu cầu qui vâng lời nhân danh Chúa Kitô 
với tư cách là thừa tác viên của Chúa. Một tháng trước 
đấy Maria Diện đã thấy qui khi tôi đọc 1l lần câu: 


3 


"Imperat tibi." Chính chị đếm II Tần câu đó. Chị chú ý 
vào câu đó. Tuy nhiên chị không nhớ câu đó là gì. Không 
biết tại sao sau khi nghe l1 lần, Maria Diện thông minh 
hơn Rose không nhớ gì, trong khi Rose chỉ nghe hai lần 
tiếng "Cede” không những đã nhớ, mà còn lập lại và nói 
tiếng la tỉnh giọng người Ý như tôi? 

Người ta bắt gặp chị Kính đang ăn mảnh chai vỡ. 
Việc này xảy ra nhiều lần trước nhiều người làm chứng. 
Chính tôi một lần đã nhìn chị ăn kính vỡ rất lâu lại còn 
nhai nữa mà không thấy bị gì cả. 


32 


Chương 10 


Cuộc tĩnh tâm 1925 


Vào dịp Tết, tình trạng trở lại bình thường không còn 
giẫy dụa khi trừ qui nữa. Nhưng ngày hôm sau lại đữ dội 
hơn. Điều này làm cho tôi lo lắng vì cuộc tĩnh tâm sẽ bắt 
đầu mấy ngày nữa. 

Cuối cuộc tĩnh tâm này các nữ tu MTG do Đức Cha 
Lambert de la Motte thiết lập năm 1670 sẽ tuyên khấn 
trọng thể lần đầu, theo như ước nguyện của vị sáng lập. 
Trong vòng hai thế kỷ, những cuộc bách hại đã ngăn cản 
chuyện đó. Từ 10 năm nay, tôi đã lo cải tổ tu viện mọi 
sự đã sẵn sàng. Các nữ tu MTG nhất là những chị trẻ 
đều mong ước ngày họ thành những nữ tu thực sự. 

Nhưng tĩnh tâm làm sao giữa bầu khí nhiễu nhương 
này? Làm sao cho các nữ tu bị mát tuyên khấn? Dù sao 
cũng phải cho họ khỏi bịnh. Một tuần tam nhật kính 
thánh nữ Têrêxa được khởi sự. 

Ngày đầu tuần tam nhật trong giờ lễ, sau khi truyền 
phép Mình Thánh, qui đập rất mạnh vào cửa hông nhà 
nguyện. Cửa rung chuyển mạnh và tiếng động kéo dài 
đôi ba giây. 

Trong giờ trừ qui hình như hoả ngục báo thù. Chị Kính 
trở nên câm cũng như mấy chị tập sinh và thỉnh sinh 
khác, họ nghiến răng và đập đầu xuống sàn nhà. Rose 
sủa như chó. Lucie ủn in như heo. An huýt sáo nhờ một 
cái lọ nhỏ. Tất cả trong bầu khí sôi động như mọi khi. 

Ngày hôm sau, cũng những hiện tượng đó tái phát. 
Tôi nghe những tiếng la hét làm cho phát sợ và những 


53 


tiếng động không biết từ đâu tới. Bà bề trên nghe thấy thế 
nói cho tôi hay: "Trong lúc đó qui nhào vào toà giải tội." 

Ngày 31 tháng giêng, ngày cuối cùng của tuần tam 
nhật, tôi trừ qui trong bầu khí an lành, không ai giẫy dụa, 
không chống lại việc vạch dấu thánh giá như mọi khi. Tôi 
tin là lời cầu nguyện của chúng tôi đã được chấp thuận, 
và chúng tôi có thể tĩnh tâm trong bầu khí hồi tâm. 

Tuy nhiên, buổi chiều, ngay khi khai mạc tuần tĩnh tâm 
thì xáo trộn bát đầu. Tôi trừ qui trong nhà nguyện nhỏ 
của tập viện để các chị từ những nơi khác về cấm phòng, 
vào khoảng 60 chị, khỏi bị chia trí. Bảy chị bị qui ám bị 
trói tay chân và đặt nằm xuống. Bốn chị bị câm. Nhiều 
chị bị nhẹ cũng có mại. Một chị nữ tu từ nơi khác thình 
lình đi vào, thấy cảnh tượng đó, chị khóc ròng và vào 
nhà nguyện chầu Thánh Thể nhiều tiếng đồng hồ. Chị 
không ăn cơm chiều. Vì không nghe gì về chuyện đó cả, 
nên chị không thể có ý niệm về chuyện trừ qui. 

Trong suốt cuộc tĩnh tâm, nhiều hiện tượng lạ xảy ra tại 
nhà tập và nhà mẹ. Các tập sinh và thỉnh sinh bị quật ngã 
xuống đất. Họ chỗi dậy không hề hấn gì. Nhóm thứ nhất 
thì nói là: "Các chị này không đáng cho khấn." 

Rose, sau khi được trừ qui, trở nên nặng ký và phải 
tám chị mới mang chị đi khoảng 40 thước. Các chị khác 
tay cứng như sắt thép. Chỉ có nước thánh làm cho tay 
mềm trở lại. 

Tôi thường chứng kiến những hiệu quả của nước 
thánh. Một hôm một chị bị qui ám, sau cuộc trừ qui thì 
bị ngất đi và nằm dưới đất như một xác chết. Tám nữ tu 
khó nhọc mang chị ra khỏi nhà nguyện nhưng chưa được 
5 thước, thì như bị dán chặt xuống đất. Không thể đi xa 
hơn. Một chị trẻ tuổi tách ra và đi kiếm nước phép. Rảy 
trên nạn nhân rồi mới mang chị đi được. 


34 


Tôi thường thấy nước phép làm cho tay cứng hay uốn 
cong mềm trở lại. 

Khi bắt đầu cuộc tĩnh tâm có khoảng 10 nữ tu từ các 
tu viện khác đến cũng bị nhẹ. Có cả bà bề trên đã 50 tuổi. 
Bà cũng ý thức được tình trạng của mình. Vì xấu hổ, bà 
trùm chăn kín mít. Như thế bà không thấy những chuyện 
gì xảy ra chung quanh. Bề trên nhà mẹ đi qua nghi là bà 
bị qui nên vạch thánh giá, mà không đụng tới chăn. Bịnh 
nhân nhẩy cẵng lên và chạy ra chuồng heo. 

Ba ngày đầu của tuần phòng thực vất vả. Nhiều lúc 
người ta có cảm tưởng trong nhà thương điên. Tôi buồn 
sầu tự nghĩ có lẽ phải giãn ngày khấn lại dịp khác sau 
bao nhiêu lo toan. 

Nhưng ngày thứ tư hoàn cảnh trở nên tốt đẹp. Ngày thứ 
năm hoàn toàn yên tĩnh. Và 4 ngày cuối trôi qua không 
biến cố. Ba tập sinh còn bị quật ngã xuống đất. Nhưng 
chả là gì, nếu sánh với những biến cố lớn lao mới xảy ra 
nên chẳng ai thèm chú ý tới. 

Rất dễ do dự khi định ngày khấn trọn. Nhưng trước khi 
qui phá, thì các tập sinh đã được thử thách đầy đủ, nên 
cuối tuần phòng các chị được khấn tạm và những ngày 
cuối qua đi trong bình lặng. 

Mọi người đều vui mừng. Cơn thử thách lớn lao đã 
hết. Tôi xác tín như thế trước cộng đoàn và nói là từ nay 
tôi sẽ không trừ qui nữa. Nhiều chị mới khấn được sai đi 
nhà khác. Chị Diện, Kính và An. 

Tôi nghĩ là công việc làm cho tôi mệt mã trong 4 
tháng qua đã xong rồi. Nhưng những biến cố sau đây cho 
thấy tôi đã tiên đoán quá sớm. 


nhì 


Chương I1 
Tai biến lại bắt đầu 


Vừa xong cuộc tĩnh tâm là nhà tập và nhà mẹ bị lây 
bịnh. Hai ngày sau khi những chị bị qui quấy phá mạnh 
thuộc nhóm một như Agnes và My ra đi thì những chị 
khác lại bị qui ám nặng hơn. Hơn nữa cả nhóm đều bị 
câm. 

Tôi không thích thú gì khi thấy biến cố xảy ra như thế. 
Tôi xin các cha bạn thế tôi, trong việc trừ qui. Một 
trong những thừa sai có tiếng là cha Deux, rất thánh 
thiện, đã từ chối. 

Vậy là tôi lại phải bất đầu lại. Chính một người bị qui 
ám xin tôi trừ qui. Thực là khôi hài! Trong khi trừ qui, 
họ tỏ ra ghê sợ vô cùng. Nhưng thôi không trừ qui nữa, 
thì họ lại xin tôi tiếp tục. Sau đây là vài trường hợp. 

Nhóm câm nói ra những tiếng nghe không rõ, gần 
giống như tiếng ngựa hí. Khi nghe tiếng kinh khủng đó, 
tôi rất ngạc nhiên vì do miệng một người phát ra. Agnes 
vừa hò la xong lại câm trở lại, và làm dấu cho tôi hay, là 
nếu tôi tiếp tục cô sẽ khỏi. Tôi đành thử xem. Trong khi 
cử hành nghi lễ cô cũng có giẫy dụa nhưng ít mạnh mẽ. 
Cuối cùng Agnes quì gối rất đạo đức, nhưng cô không 
thể trả lời một câu hỏi tôi đặt ra cho cô, khi rời nhà 
nguyện. Tôi vừa đi ra thì người ta cho hay là cô muốn 
nói chuyện với tôi. Cô đã nói được. Trong thời gian này 
Lucie khạc nhổ vào thánh giá mà tôi trao cho cô hôn 
kính. Sau đây là những hình thức mới. 

Treo lơ lửng. Trong nhóm mấy chị câm có nhiều chị 
co lưng và ngực lại gần như nghẹt thở. Nhiều cô muốn 


56 


treo cổ và vài cô đã làm được. May thay, người ta luôn 
khám phá ra kịp thời,cứu các cô khỏi chết. Đây là những 
cảnh khó coi, khi các nữ tu thấy bạn bè mình treo cổ hay 
bị bóp cổ và họ rất khó chịu. Cảnh đó làm xao xuyến tâm 
hồn và làm cho cộng đoàn sợ hãi. 

Nước thánh. Chị giáo tập được đề cử làm bề trên cả. 
Chị thay thế chị rất coi trọng nước thánh. Khi có qui ám 
là chị rảy nước thánh trên người bị, và nhiều khi qui ra. 
Hay là khi nạn nhân nhìn những người giúp họ với đôi 
mắt dữ tợn, mi mắt cứng và căng ra như thép thì nước 
phép làm cho mềm lại. Hay khi lưỡi nạn nhân thè ra một 
nửa và hai hàm răng cắn chặt như muốn cắt đứt lưỡi thì 
nước thánh làm cho lưỡi thụt lại và hàm mềm đi. 

Đôi khi tay co lại hình thước thợ. Nhiều khi năm người 
cũng không làm cho nó trở lại bình thường. Nước thánh 
làm cho nó mềm lại. Đôi khi sự cứng đơ di chuyển từ tay 
này sang tay khác hay sang chân. Người ta tiếp tục rảy 
nước thánh, nên nhiều khi nạn nhân ướt như chuột lột. 
Tuy nhiên nhiều khi nước thánh cũng không đem lại 
hiệu quả gì. Trong trường hợp này, chị giáo tập đưa 
nạn nhân đến bên tượng thánh Giuse và thường là nạn 
nhân khỏi bịnh. 

Dù sao thì những kiểu cách đó, không phải là hoàn 
toàn có hiệu quả. Qui còn nói là: "Nước phép hay cầu 
nguyện với thánh Giuse đâu có làm cho chúng ta sợ." 

Run rẩy lạ lùng. Chị giáo tập chứng kiến một việc làm 
cho chị cũng sợ. Chị phải rời nhà nguyện, sau khi chịu lễ, 
để coi một chị đang bị ám, thay cho chị khác, để chị này 
đi rước lễ. Vì chị khô miệng nên Mình Thánh còn dính 
vào cúa, khi chị cúi xuống với chị bị qui ám. Chị này 
mắt đang nhắm, nhưng bỗng như bị dính xuống sàn 
không thể kéo lên được. Đồng thời chị ta run rẩy lạ lùng. 


57 


Thấy vậy chị giáo liền đi cám ơn chịu lễ vào khoảng 15 
phút, và sau khi đọc xong kinh thì chị kia hết run và rời 
khỏi sàn nhà. 

Bùa chú. Một hôm những người bị qui ám đào xuống 
đất hay lặn xuống ao của tu viện và lấy lên nhiều loại bùa 
chú khác nhau: hoặc những chai đựng tóc, hay sợi chỉ 
hay những vật khác hay những hình nhân bằng đất có xỏ 
g1ây thép. 

Tôi sợ các chị làm chuyện đó đã dấu hay chôn những 
vật ấy, và bây giờ lấy lên cho cả nhà ngạc nhiên, nên tôi 
cho điều tra. Không bao giờ thấy các chị làm chuyện đó. 
Vả lại chỗ dấu trên đất thì không có dấu đã đào sẵn, còn 
ao tu viện thì ở xa, nên ai đi đến đó hay bỏ gì trong ao thì 
khó mà dấu kín. 

Hàng chục đồ vật như thế đã được khám phá. Tôi cho 
lệnh không bao giờ cho các chị ta đi đến chỗ đã khám phá 
ra những vật ấy. Họ có vẻ hăng hái tìm kiếm nên nhiều 
khi phải trói họ lại. Sự việc đó xảy ra một thời gian rồi 
thôi. 

Nhảy tài tình. Vì phải đi lo mục vụ nên tôi không 
thể trừ qui được.Trong khi tôi đi vắng thường, những 
khủng hoảng kết thúc một cách lạ kỳ. Nhiều lần người ta 
kể lại cho tôi. Tháng 1O tôi được chứng kiến một vụ. 

Năm chị thính sinh đã bị ám suốt một tuần và người ta 
cầu cho các chị được cứu thoát, nhưng vô ích. Tôi đến 
nhà tập. Họ đến trước mặt tôi và quỉ xin biểu diễn trước 
khi đi ra. Tôi tò mò cho phép họ. Ngay khi đó, một chị 
cho tôi hay bao nhiêu lần chị bị vật xuống đất. Sau đó chị 
nhún chân nhảy lên cao, đồng thời nầm dài ra,chân dài 
ra và tay chắp lại trên đầu, Như thế không thể nào tránh 
khỏi rơi xuống nên chị ta rơi sấp mặt xuống đất như một 
đống thịt. Nhưng chị ta chỗi dậy ngay và cũng làm lại 


538 


những cuộc biểu diễn ấy nhiều lần. Khi rớt xuống lần 
cuối cùng chị nằm ¡im như chết và người ta lay chị, chị 
vẫn không nhúc nhích. Sau 15 phút chị tỉnh lại, và đi ra, 
không còn nhớ gì hết. 

Ba thỉnh sinh khác cũng có những biểu diễn ấy. Chỉ có 
khác là những lần rớt xuống. Khi họ làm xong tôi hỏi họ 
có mệt không, họ cho hay: "Mệt chút đỉnh thôi” và họ 
tiếp tục làm công việc thường nhật không nhớ gì những 
chuyện đã xảy ra. 

Những lần nhảy cao đó đối với tôi không lạ lùng lắm 
vìhọ nhảy không cao cho lắm. Tuy nhiên có hai điều 
gây ngạc nhiên cho tôi. Làm sao 4 cô gái không luyện 
tập và sửa soạn, có thể. thành công trong việc biểu diễn 
lối nhảy cách phức tạp như thế? Và làm sao họ rơi xuống 
không hề hấn gì? 

Nơi thỉnh sinh thứ năm tên Agnes,qui từ chối đi ra như 
nơi các chị em dù người ta đòi hỏi. Chị tiếp tục xử sự như 
là quỉ và coi mình là xếp những chú qui mới xuất ra. Chị 
cho hay còn công chuyện với nhà tập và không thể theo 
những qui khác được. 

Vòng cung Charcot. Vào thời gian đó chị My đã bị qui 
ám nhiều, được sai đi một tu viện xa Phát diệm 100 cây 
số để nghỉ ngơi. Dù đổi chỗ chị cũng vẫn bị quỉ đi theo 
ám toán. Cha sở tại đó được báo tin và ngài cho là chị bị 
bịnh thần kinh. Cha đến tu viện, trong đầu luôn nghĩ đến 
những lý thuyết đã lỗi thời của Charcot, lý thuyết về bịnh 
động kinh, ghi trong tự điển y khoa năm 1900. Cha mới 
có ý cho bịnh nhân nằm theo hình vòng cung thì chị đã 
biểu điễn lối nằm đó chỉ có đầu và chân chạm đất. Cha sở, 
bà bề trên và vài nữ tu chứng kiến chuyện đó. 

Khi ở nhà tập Phát điệm, dù chị có bị ám nặng không 
bao giờ chị biểu diễn tư thế đó, cũng không có chị nào 


39 


làm thế. Tôi đã quan sát ít là 10 lần, để xem có bao giờ 
họ nằm theo tư thế đó mà nhiều sách y khoa coi như là 
dấu hiệu của bịnh thần kinh. Tôi cũng xin bà bề trên ở 
Phát diệm khi nào có hiện tượng như thế thì báo cho tôi 
hay. Nhưng không bao giờ có người nào trong tập viện 
thấy có ai trong trạng thái như thế. 

Trốn đi. An trốn khỏi tập viện và đến nhà người chị họ 
và xin một miếng trầu. Nhưng người chị biết chuyện đã 
từ chối thẳng thừng. An giận dỗi. 

- Tôi sẽ báo thù, tôi sẽ cho lợn của chị bị toi. 

Ngày hôm sau con lợn chết... An không bao giờ vào 
chuồng lợn, và cũng không có thuốc độc. Hơn nữa sau 
đó chị không nhớ gì về chuyện đó cả. 

Trong thời gian này các chị hay tìm cách trốn đi. 
Người ta thường thấy chị này hay chị kia chạy về phía 
cổng nhà dòng. Vì thế nhà dòng khoá chặt cửa chính lại. 
Cửa đóng rồi thì họ lại chạy ra hàng dậu bằng tre rất dễ 
leo qua. Vì thế phải trói họ vào cột chờ cho họ tỉnh lại. 

Vào tháng 10 có 4 thỉnh sinh sau khi bị ngăn trở không 
trốn được, đã bị trói vào cột và có chị người nhà canh 
chừng. Khi chị này vắng mặt trong chốc lát, họ lợi dụng 
tháo gỡ giây trói lao qua hàng dậu tre, và nhào xuống 
sông cách nhà dòng một cây số. Sông sâu khoảng 4 thước. 
Nhưng do thiên thần bản mệnh gìn giữ, dù không biết 
bơi, họ không việc gì cả. Thuyền chài vớt họ lên và họ đi 
lang thang mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng đến nhà một 
người công giáo đã tiếp đón các chị rất thân tình. Chủ 
nhà là dì của chị giáo tập. Do đó nhà tập được tin ngay. 

Một đám đông tụ lại nhà người giáo dân đã tiếp đón 
các chị. Các nữ tu có dịp thực thi đức khiêm nhường. Cả 
xứ và những người không công giáo trong vùng đều biết 
chuyện ấy. Chúng ta dễ dàng đoán ra những lời bình 


60 


phẩm về cuộc trốn chạy đó, nơi người công giáo đạo đức 
hay nguội lạnh và nghịch đạo nữa. 

Được báo cáo về chuyện đó, tôi ra lệnh đem các chị về 
vào ban đêm. Vào giờ đó, chị Agnes như là lãnh đạo 
không thèm đoái hoài gì đến lệnh ra cả. Đành phải mang 
chị đi. Bốn người mang chị ta là bốn anh con trai lực 
lưỡng khoẻ mạnh, thấy chị nặng quá nên đề nghị bỏ chị 
xuống đi bộ. Chị trả lời: "Nếu đến chùa thì ta chạy. Nếu 
về lại tập viện ta không đi đâu." Đi được 500 thước 4 
chàng trai phải bỏ chị xuống để nghỉ lấy sức. 

Vài ngày sau, tôi quở trách nặng lời mẹ bề trên không 
canh chừng cẩn thận. Nhưng bà trả lời là chị người nhà 
mới đi vắng có một phút, vào bếp rồi ra ngay và các chị 
đều bị trói chặt không ai giúp ai cả.Bà bề trên muốn cho 
tôi hay, là không có quỉ, các chị không thể cởi trói 
nhanh như thế và cùng một lúc như thế. Nhưng câu trả 
lời không thuyết phục được tôi. 

Cùng lúc đó tôi thấy Agnes đang bị khuấy khuất. Tôi 
bảo bà bề trên: "Tôi chứng minh cho bà xem có thể ngăn 
cản chị ta trốn. Bà hãy trói chị ta lại trước mặt tôi." 

Chị giáo tập đi kiếm một giây thừng mới, đầy bằng 
ngón tay và trói chị ta vào cột. Sau đó chị giáo tập và bà 
bề trên mỗi người nắm một đầu vòng quanh chị ta năm 
sáu vòng nữa, mỗi vòng đều có thất nút. Họ trói cả cổ tay 
và nối hai đầu lại. 

Thấy chị Agnes bị trói như thế, tôi khen bà bề trên, tỏ 
vẻ hài lòng, và chắc chắn là lần này chị ta không thể nào 
gỡ ra được. Tôi vừa nói xong, thì chị Agnes bật cười và 
nói với tôi: "Cha xem tháo trói dễ dàng lắm". Cùng lúc 
đó giây trói vuột khỏi cổ tay, khỏi cánh tay và giây 
thừng rơi xuống đất. 


61 


Chuyện xảy ra trong nháy mát. Tôi chú ý nhìn vào 
Agnes chỉ cách tôi một thước rưỡi, và không còn thời 
gian để xem giây cởi ra như thế nào. 

Đây là sự kiện kỳ lạ sau cùng mà chính tôi mục kích. 
Sau đó tại tập viện những chuyện qui ám bớt dần và cũng 
dần dần giảm bớt cường độ. 


62 


Chương 12 


Những xao xuyến mới của chị Maria Diện 


Chúng ta hãy trở lại đầu năm 1925. Đã xảy ra cho chị 
Maria Diện điều gì sau khi chị tuyên khấn, và rời Phát 
điệm đến một tu viện mới? Chị vừa tới, là có những 
người lạ mặt ném đá và đất vào chị. Không thể tìm ra ai 
là thủ phạm. Và từ trước đến nay trong làng ấy, không có 
ai thù nghịch với các nữ tu. 

Sau đó ít lâu chị Diện và một chị bạn bị khuấy khuất 
và khóc lóc. Bà bề trên xin gửi trả hai chị trở thành gánh 
nặng cho họ đó. 

Chị giáo tập có bổn phận khẩn cấp dẫn chị về nhà mẹ. 
Maria Diện đi xe kéo. Không thể kéo chị được, nên anh 
phu xe phải dừng lại đọc đường và than thở: "Chưa bao 
giờ tôi kéo một cô nặng như thế." Dù cho chị Diện chỉ 
nặng có 40 kí lô. 

Nhà mẹ tiếp đón chị rất lạnh nhạt. Bà bề trên nhớ tới 
những khó chịu chị đã gây cho nhà dòng. Bà vui mừng 
khi thấy chị ra đi và chỉ vì vâng lời bà chấp nhận chị trở 
lại. 

Từ khi trở lại Phát đdiệm chị Diện và chị bạn hoàn toàn 
khỏi hẳn và trong nhiều tháng trời chị không tỏ ra dấu 
hiệu bất thường nào. Chị cũng cảm thấy rõ ràng mình đã 
gây ấn tượng gì cho người chung quanh và cảm thấy chua 
chát khi phải sống giữa bàu khí không có cảm tình với 
chị. 

Một hôm có người cho tôi hay, nhiều tập sinh và thỉnh 
sinh muốn nói với tôi một việc quan trọng. Có tất cả sáu 
chị muốn tố cáo chị Diện. Tôi cho họ nói tự do. Họ kể 


63 


cho tôi nghe những gì chị giả hình kia đã làm và nói từ 
khi vào nhà đòng. Họ tỏ ra rất thành thực khi kể lại và có 
lý lẽ thuyết phục. Phía bà bề trên thì cho chị đã nói xấu 
bà những chuyện không thể tin được. Sự không ưa chị 
Diện làm cho bà thêm giận dữ. Bà nói rõ muốn tôi đuổi 
chị về thế gian, vì đã lôi kéo qui đến và làm cho tu viện 
xất bất xang bang. 

Thực ra, nếu đúng như lời họ nói thì chị Diện không 
nên ở tu viện nữa, nhưng tôi chưa đám quyết định ngay. 
Vì sáu chị kia đã bị qui ám một thời gian lâu. Dĩ nhiên chị 
Diện biết rõ những gì người ta nói về chị. Khi được hỏi 
về chỉ tiết, chị nhận là có hai ba điều nhỏ nhặt và chối 
bỏ mạnh mẽ những điều khác mà họ tố cáo. 

Nhưng ác cảm đối với chị mỗi ngày một tăng. Những 
nghỉ ngờ cũ trong lòng nhiều người khác trở thành 
những điều xác tín đè nặng trong tâm hồn chị. Trong lúc 
bị thử thách như thế chị lại bị qui quấy phá suốt đêm. 

Về sau bốn chị cáo gian đã sửa lại những lỗi lầm của 
họ. Chị My nói mình đã cáo gian cho chị Diện: 

- Con không hiểu sao con lại nói những điều ấy. Tư 
tưởng con hình như bị ám ảnh. Sau cùng bị thúc đẩy dù 
con không muốn, con cũng đến nói với Đức Cha. 

Vào cuối tháng 6 chị Diện lại trở thành đầu đề câu 
chuyện. Một buổi sáng khi đi lễ chị biến mất. Nhà dòng 
chỉ biết chị mất tích khi cộng đoàn đã về nhà. Chị đã có 
đủ thời gian đi rất xa. Tuy nhiên luật giáo hội định rõ là 
phải tìm chị về. Nhà dòng chia ra nhiều toán tìm chị 
theo những phương hướng dự đoán. Ba nhóm mỗi nhóm 
có hai nữ tu đi tìm chị. Nhưng không thấy chị đâu hết. 
Ba ngày sau người ta mới hay tin chị đang ở nhà một nữ 
tu cũ tại Phát diệm. 


64 


Cuộc điều tra nhanh chóng cho tôi hay chị ta lại bị qui 
ám. Sau khi chị đi trốn lần này các nữ tu phóng đại 
những lo lắng mà chị gây cho họ. Chị cũng rất xấu hồ. 
Người ta nghi ngờ tầm bậy cho chị trong những đêm 
ngủ ngoài tu viện và chị cũng biết chuyện đó. Vì thế 
không nên để chị ở nhà mẹ nữa. 

Các xơ Notre Dame de Missions đã cho chị trú ngụ. 
Mỗi tuần một lần chị về tu viện để liên lạc. Mỗi lần trở 
về chị thấy mình càng là gánh nặng cho nhà dòng. Đàng 
khác, qui cũng không để cho chị yên, đêm nào chị cũng 
phải chiến đấu với nó. Giai đoạn này chắc chấn là giai 
đoạn đau khổ nhất trong đời chị. Bên ngoài thì không có 
gì xảy ra. Các nữ tu người Pháp đều đồng thanh khen chị 
dễ thương và thông minh. 

Vào đầu tháng 12 chị trở về tu viện. Chị đã sốt sắng 
xin Chúa hoán đổi sự ác cảm trong tu viện. Tôi cũng 
ngạc nhiên vì Chúa đã nhận lời chị. Khi chị trở về mọi 
người đều có cảm tình với chị và cảm tình đó còn mãi 
và tăng thêm. Tập viện được bình an. Không còn ai tỏ 
dấu gì bị qui ám nữa. Một vài chị cho là còn nghe và 
trông thấy qui. Nhưng khi nghĩ đến cơn giông tố vừa qua 
trong dòng MTG và họ đã được giải thoát thì những câu 
chuyện đó không mấy quan trọng. 

Sau này có người hỏi bà bề trên là bao nhiêu tập sinh 
rời tu viện trong thời gian bị quỉ quấy phá? Bà trả lời 
không có chị nào hết. Về phần tôi tôi cho rằng không có 
ơn Chúa trợ giúp thì khó có thể chống lại ma qui. Tôi 
cũng nhận ra rằng nhờ thế mà nhà tập thêm lòng đạo 
đức. 

Chúng ta đang ở năm 1960. Đúng 35 năm trước đây 
những biến cố ma quỉ mà tôi vừa kể đã xảy ra tại dòng 
MTG Phát diệm. Theo như sự chẩn bịnh của nhiều nhà 


65 


thông thái thì biến cố đó phải làm cho các chị có đầu óc 
bất bình thường và những tính nết không quân bình. 

Thực sự chuyện qui chấm dứt hoàn toàn vào năm 1926. 
Việc qui ám còn tiếp tục hai hay ba năm nhưng cách 
quãng và hoàn toàn biến mất. Làm sao những hiện tượng 
đó kéo dài và yếu dần như thế? Tôi không biết lý do. 

Dù sao chắc chắn một điều tất cả các chị tôi kể tên 
trên là những chị bị qui ám nặng đều hoàn toàn khỏi, 
nhất là chị Maria Diện. Ba chị trở về thế gian và không 
bao giờ bị điên khùng. Các chị khác ở lại trong tu viện 
và đều khấn trọn. Trong số đó có ba chị làm bề trên rất 
đàng hoàng. Họ đều quân bình như những bề trên khác. 


66 


Chương 13 
Kết luận 


Sau khi kể lại những biến cố lạ kỳ xảy ra trong dòng 
MTG Phát diệm từ 1924 và 1925, tôi có ý tìm ra những 
dấu hiệu cho thấy đó là hành động của qui do giáo hội 
qui định trong sách nghi thức. Trái lại trong khi những sự 
kiện đó xảy ra thì ý định của tôi không phải là thảnh thơi 
nghiên cứu thấu đáo. Tôi chỉ muốn cho cơn dịch đó 
chấm dứt càng sớm càng tốt vì nó làm cho tu viện 
MTG không thể phát triển. Tuy nhiên giáo hội đòi tôi 
kiểm soát gắt gao nhờ ba dấu hiệu mà sách nghi thức đã 
nói tới để xem có thực sự quỉ là tác giả những xáo trộn đó 
không. Do đó chúng ta thử xét qua ba dấu hiệu cổ điển 
cho vấn đề của chúng ta. 

Dấu hiệu thứ nhất: "Nói một thứ tiếng lạ, dùng nhiều 
tiếng đó và hiểu những gì người ta nói bằng tiếng lạ đó." 
Người bị quỉ ám không nhất thiết nói một thứ tiếng lạ. 
Nhưng họ hiểu được thì đủ rồi. 

Khi bát đầu trừ qui, tôi quyết định chỉ hỏi những câu 
trong sách nghi thức và không bao giờ hỏi một câu theo ý 
mình. Những câu hỏi theo nghi thức không bao giờ có trả 
lời. Và người bị qui ám không bao giờ nói tiếng latinh. 
Nhưng họ hiểu tôi nói gì. Một hôm tôi thấy một nhóm bị 
qui ám đang bàn tán về những lời trong sách nghỉ thức: 
"Ông ấy hỏi tên mày hả? Chúng ta không bao giờ nói 
tên.." Không ai trong tu viện hiểu được câu hỏi trong 
sách nghi thức. Không có linh mục nào dậy cho họ. 
Đàng khác rất có thể là khó có đến 1% linh mục, có thể 


G7 


hiểu hết những lời cầu nguyện dài trong sách nghi thức. 
Thế mà một nhóm bị quỉ ám đã hiểu một câu la tỉnh. 

Một sự việc khác gây ấn tượng nhiều cho tôi trong khi 
trừ qui. Khi tôi nói tiếng: "Contremisce” nghĩa là hãy run 
rẩy, thì vài người bị quỉ ám nặng đã run rẩy quá chừng. 
Một ngày kia, 12 cô gái lớn, đứng sát nhau rồi quì chung 
quanh một chị bị ám, bao vây chị ta từ đầu đến chân và 
dùng hết sức lực vào thân thể. chị ta nhưng không đàn áp 
nổi, chị ta còn run rẩy ít nhất là 10 phút. Chưa bao giờ có 
chuyện đó xảy ra sau khi trừ quỉ. Hình như chị ta đã hiểu 
ý nghĩa của tiếng: "Contremisce. ` 

Dấu hiệu này tỏ hiện ít rõ ràng hơn hai dấu hiệu sau. 
Tuy nhiên chỉ cần một dấu hiệu, đủ chứng minh hoạt 
động của qui vì theo định nghĩa đó là hành động đặc biệt 
của nó. Chẳng hạn khi ta thấy cái vòi con voi, còn 
những phần khác thì núp sau một bức tường, chúng ta 
không ngần ngại cho đó là con voi vì chỉ có con voi có 
vòi như thế. Đối với những người bị qui ám cũng thế. 
Nếu ta chắc chắn thấy có một trong ba dấu hiệu, thì ta có 
thể kết luận không chút do dự là do ma qui. 

Dấu hiệu thứ hai là tỏ cho hay những sự việc xa xôi và 
kín đáo mà không phương pháp tự nhiên nào biết được. 
Một hôm tôi rất ngạc nhiên khi người ta thuật lại cho tôi 
là một người bị qui ám diễn tả rõ ràng thái độ của tôi khi 
ở trong phòng khi không có ánh sáng và cửa nẻo đóng 
kín cả. Một người thuờng không thể biết được những 
hành động của tôi trong những điều kiện như thế. 

Đàng khác việc nói ra những chuyện xa xôi hay dấu kín 
đó thường xảy ra, nên cả tu viện cho rằng những chị bị 
ám đó có giác quan thứ sáu. Nhưng giác quan thứ sáu 
chỉ đành cho những việc không mấy quan trọng. Tôi xin 
đan cử mấy sự việc tôi có kiểm chứng. 


68 


Trong lúc bị ám, có chị kia nói là 15 trong số 16 chị sẽ 
khấn trọn. Điều đó đã xảy ra. Chị ta hay bất cứ người nào 
khác ở nhà tập hay nhà mẹ không có thể biết được chuyện 
ấy. 

Sau cuộc tĩnh tân năm 1925, chị giáo tập được chọn 
làm bề trên cả. Nhưng nhà tập vẫn chưa yên, nên chị được 
chỉ định tạm thời đảm nhiệm chức vụ giáo tập. Vài tháng 
sau, chị được lịnh bỏ nhà tập đọn về nhà mẹ. Tôi báo cho 
chị một tuần trước và bảo đừng nói cho ai. Chị không 
hề nói với ai chuyện đó. Tuy nhiên một hôm nhóm bị qui 
ám nói với chị: "Chị có thể dọn về nhà mẹ. Chúng tôi 
đâu có cần chị. Chúng tôi coi chúng tôi được rồi." 

My viết một thư rút lại những lời tố cáo chị Diện khi 
cách Phát điệm 30 cây số. Không ai ngoài mẹ bề trên 
biết về lá thư đó. Nhưng các thỉnh sinh khi bị ám đã nói 
với nhau và tiếc xót và trách chị My đã làm chuyện đó. 

Mẹ bề trên đi thăm một tu viện. Khi trở về thì có một 
nhóm bị qui ám chê trách cách bà xử sự chuyện này 
chuyện kia, hay những câu chuyện bà nói trong trường 
hợp này nọ. Bà rất ngạc nhiên nghe họ nhắc lại đúng 
hoàn toàn những quyết định và những câu chuyện của 
bà. 

Agnes nhịn đói 10 ngày không ăn uống gì ngoài Mình 
Thánh Chúa.Chị được mang sang nhà thương. Không ai 
tiên liệu câu chuyện kết thúc ra sao. Cũng hôm đó tôi 
nghe An nói: "Agnes khỏi bịnh rồi. Bây giờ đến lần con." 
Tôi sang nhà thương và thấy Agnes đã khoẻ, chị đã ăn 
được. An thì bị bịnh nhưng nhẹ hơn chị Agnes. 

Một lần khác, chị giáo tập từ giã tôi sau khi kể lại 
một vài sự việc. Chị gặp An vừa ở nhà bếp ra và không 
biết chúng tôi đã nói chuyện gì.An nói: "Chuyện nhỏ 
nhặt mà chị cũng nói cho bề trên. Dĩ nhiên chúng tôi 


69 


không biết chị nghĩ gì. Nhưng cho chị biết là chúng tôi 
luôn ở bên cạnh chị. Chị nói nhỏ chúng tôi cũng nghe 
hết.Hôm nọ chị viết thư cho bề trên tố cáo chúng tôi, chị 
chưa viết xong thư chúng tôi đã biết. Nếu chị thấy chúng 
tôi đứng sau iưng chị khi chị viết, thì chị đã làm rớt bút 
viết rồi." 

Một hôm, có người lạ mặt thăm chị giáo tập. Ông ta bảo 
mình là cháu chị rồi là cháu mẹ bề trên và nói đúng tuổi 
của họ. Chị giáo tập mời ông ăn miếng trầu và khuyên 
ông theo đạo. Khi ra khỏi nhà khách chị gặp một nhóm 
đang bị ám rất vui vẻ nói với chị: "Chị giáo hôm nay tử 
tế nhỉ.. Chị mời ăn trầu. Ông ta biết đạo nhưng không 
theo đâu.. Tội ông nặng lắm.. Thật tức cười.. trước thì là 
cháu chị giáo rồi lại là cháu mẹ bề trên. Thực ra ông ta 
chả là cháu ai cả. Cũng như chúng ta thôi.” 

Trong trường hợp này hay nhiều trường hợp tương tự, ta 
thấy qui biết rõ những sự bí mật xa xôi. Nhưng khi tôi trừ 
qui thì qui không bao giờ nói tới những chuyện gì đặc 
biệt. Di nhiên những chuyện trên hay những chuyện 
tương tự không có gì đáng kể. Nhưng chỉ để chứng minh 
là những nạn nhân của qui đã nói ra những chuyện 
không thể biết được một cách tự nhiên. Quỉ không biết 
tương lai. Cũng không biết hiện tại. Chỉ có Chúa biết 
trong lòng ta. Chỉ có Chúa biết tương lai. Và quỉ không 
thể làm gì nếu không có phép của Chúa. Cũng như Ngài 
không dùng quỉ để nói lên những bí mật của Ngài cho 
loài người. 

Chị Diện đôi khi cũng biết những điều mà tự nhiên 
chị không biết được. Nhưng qui không dùng miệng chị 
mà nói. Qui chỉ nói với chị. Tôi xin đơn cử thí dụ. Khi 
có phép bề trên, chị sửa soạn sang tôi thì nghe qui nói: 
"Đi gặp ngài cũng bằng vô ích thôi. Ngài mới đi Vô hốt." 


70 


Đúng thế, tôi vừa quyết định lên Vô hốt, một xứ đạo 
cách Phát diệm 5O cây số. 

Dấu hiệu thứ ba: biểu diễn sức mạnh phi thường vượt 
quá sức người bị qui ám. Những sự kiện này thường phi 
thường hơn những dấu hiệu trước, cũng rất nhiều, nhưng 
phải chú ý lắm mới nhận ra. Đây là một thí dụ cho thấy 
tôi rất khó nhận ra những dấu hiệu trong một vài sự kiện. 
Một người bị quỉ chỉ cần một cái nhẩy lạ lùng, cũng tót 
lên ngọn cây. Ngày hôm đó tôi đọc trong tác phẩm 
của cha Poulain (Grâces dOraison, 5ème édition, page 
428) cha Debreyne kể rất dài rằng cha phải coi sóc 
một cộng đoàn nữ tu giống như các bà Ursulines ở 
Loudun và chẳng hạn chỉ cần một cú nhảy họ vượt qua 
bức tường tu viện. Cha Poulain quên không cho chúng ta 
biết bức tường cao bao nhiêu và chỉ tiết này rất quan 
trọng. Cho là bức tường tu viện cao ít là hai mét rất hợp 
lý. Vì nếu thấp hơn thì người ngoài tò mò có thể ngó vào 
tu viện. Tôi nhiều lần muốn đo xem các chị bị qui ám ở 
Phát diệm đã nhảy cao bao nhiêu. Tuy nhiên vì cha 
Poulain coi thường những chuyện đó nên tôi cũng bỏ qua. 

Sau này tôi đã đổi ý kiến. Trong cuốn “"Les faits 
extraordinares de la Vịe spirituelle”, cha Saudreau là 
một tác giả rất được coi trọng, đã gán cho cha Debreyne 
những sai lạc và những phủ quyết điên rồ và đáng khinh 
bỉ. Tôi sai lầm khi ngưng lại, do những lời nói của ông 
bác sĩ thành tu sĩ khổ tu này. Tôi lại vừa đọc về kỷ lục 
nhảy cao của phụ nữ. Kỷ lục đó không quá hai thước. 
Nếu thấy một cô gái nhảy cao năm thước không cần điểm 
tựa nào thì chỉ có thể cho là cô ta nhảy được do những 
sức lực siêu hình bên ngoài mà thôi. 

Sau đây là một sự kiện khác. Một tập sinh đang ở cuối 
nhà thờ thì được lệnh lên bàn chịu lễ để dự nghỉ thức trừ 


KẠ! 


qui. Chị ta không nhúc nhích. Một người bạn nắm tay chị 
ta kéo lên. Vô ích. Sau đó hai nữ tu hiệp lực với chị kia 
để đầy chị ta. Sau cùng ba chị kiếng chân lấy hết sức bình 
sinh đẩy vào vai và hông chị kia và đẩy chị. Không 
những chị ta không di chuyển và cũng không nhúc 
nhích được một phân. Cứ việc thí nghiệm như thế nhiều 
lần. Không bao giờ có người bị ba người khác cùng tuổi 
cùng sức đẩy tới mà có thể bất động như một pho tượng. 
Điều này vượt hẳn sức lực tự nhiên. 

Sau cùng đây là một kỳ công đáng kể nhất. Bốn tập 
sinh cùng trốn khỏi tu viện. Để họ khỏi trốn nữa khi bị 
qui nhập người ta trói các chị vào cột. Vậy mà thừa lúc 
người coi sóc đi vắng họ đều cởi trói cùng một lúc. Rất 
bất mãn vì chuyện đó tôi quở trách bà bề trên là đã trói 
họ không chặt và ra lệnh khi có ai bị thì cho tôi hay và 
trói họ trước mặt tôi. Tôi tin rằng trói như thế không 
thể trốn được. Họ trả lời có một chị đang bị ám. Lập 
tức họ trói chị ta trước mặt tôi và theo chỉ dẫn của tôi. 

Tôi xin tả tỉ mỉ việc trói như thế nào để cho biết kỳ 
công tôi sắp kể ra sau đây quan trọng như thế nào. Chị ta 
quay lưng vào cột và người ta dùng giây thừng mới trói 
chị ta. Sau đó hai nữ tu mỗi người cầm một đầu giây 
thừng trói ngang vai và thất nút, rồi cuốn mỗi đầu giây 
thừng 10 vòng quanh tay và thắt nút. Sau đó trói cả cổ tay 
nữa và hai tay trói lại đàng sau cột và hai cổ tay buộc lại 
với nhau. 

Tôi cho các nữ tu hay là khó lòng mà chị ta trốn được. 
Cùng lúc đó nạn nhân cười lớn và nói: "Coi này cởi ra dễ 
lầm." Và chúng tôi thấy giây thừng rơi xuống sàn nhà. 
Chỉ trong mội tích tắc. Cả các nữ tu cũng như tôi không 
ai thấy giay được cởi ra từ cánh tay hay cổ tay. Không ai 
có thể dùng sức mình làm được chuyện đó. 


72 


Nếu trong lúc còn trẻ có người hỏi tôi: " Quỉ có thể cởi 
20 nút trong một giây đồng hồ không?” tôi sẽ rất khó trả 
lời. Nhưng lúc này với ba người chứng thì tôi phải công 
nhận qui làm được. Và trong những chuyện qui làm trước 
mắt tôi thì chuyện này làm cho tôi ngạc nhiên nhất. 

Độc giả chú ý sẽ thấy tôi kể ra những kỳ công mà 
những "bệnh nhân” của tôi đã làm, vượt quá những giới 
hạn của con người thường tình. Biết rõ những kỷ lục thế 
vận thì dễ cho người trừ qui biết được đâu là những hành 
động của qui. 

Tôi mới chứng kiến những biểu diễn thế vận và truyền 
hình chiếu lại. Dụng cụ cho lực sĩ bám vào phải dầy cỡ 
nào và dễ nắm thế nào mới biểu diễn được. Nếu dụng 
cụ không trơn, khoảng cách gần nhau quá hay to quá thì 
lực sĩ không biểu diễn được. Còn những chị bị qui ám ở 
Phát diệm thì sao ? Một hôm có chị bị ám nhảy lên xà 
nhà cao 2 thước rưỡi, xà đầy 10 cm và vuông vắn nhưng 
rất thô, tuy có thể nắm được. Chị ta chống hai tay và 
nằm thẳng người như lực sĩ biểu diễn "barre fixe" chỉ 
trong chốc lát và lão luyện hơn một lực sĩ. Lực sĩ chuyên 
môn có làm như thế được không? Chị này không biết thể 
dục là gì và không bao giờ biểu diễn chống tay và 
giương toàn thân lên thẳng như vậy. 

Tôi vẫn thán phục và bây giờ hơn lúc nào hết, vẫn 
thán phục sự dễ dàng biểu diễn của các chị bị qui ám. Họ 
không do dự cũng không lựa chọn nơi biểu diễn. Hình 
như đó là hành động đặc biệt của qui. Chúng ta hãy 
nhìn các lực sĩ biểu diễn nhảy cao. Tất cả bắp thịt nơi 
mặt đều căng thẳng. Họ bịt khăn để có thêm sức mạnh. 
Họ tính toán để lấy đà cho cơ thể khi nhảy thì trải dài ra 
trên xà ngang và chân họ xoè ra sẽ lần lượt vượt qua xà 
đó... và đôi khi họ cũng thất bại. Các chị bị qui ám 


73 


không như thế. Họ không cần lấy đà để nhảy cao 5 thước, 
cơ thể vẫn nằm ngang và hai chân khép lại cho đến khi 
không nhảy nữa. Nét mặt họ như một người đang phì 
phèo điếu thuốc và không bao giờ họ thất bại. Nhưng 
không phải là những việc qui làm đó các chị vui vẻ mà 
làm vì qui là Sự dữ luôn làm cho người ta buồn mà thôi. 

Khi kết thúc chương cuối cùng này về vụ qui ám tại 
Phát diệm tôi muốn nói tới câu hỏi người ta thường hỏi 
tôi khi tôi trở về Pháp. Không ai chủ trương là cần có 
linh mục khi thầy thuốc chẩn bệnh tâm thần. Nhưng nhiều 
văn sĩ giáo sĩ cho rằng cần phải có bác sĩ khi người trừ 
qui biết rõ đó là qui ám hay không. Chúng ta hãy nhớ lại 
lời P.X.Maquart trong phần mở đầu: "Dù cho kiến thức 
y khoa như thế nào và người trừ qui cần có những kiến 
thức sâu xa, thì cũng phải cần những nhà chuyên môn 
kẻo lầm lẫn bịnh tật và qui ám." 

Năm 1925 ở Phát diệm không thể nào có được những 
chuyên viên như thế lý do là không có chuyên viên nào 
ở đó cả. Tuy thế tôi không liều lĩnh mà lầm lẫn bịnh tật 
và bị qui ám. Mỗi lần người bị quỉ ám bị bịnh thì người ta 
đem các chị vào nhà thương Truyền giáo có các nữ tu coi 
sóc họ rất chu đáo. 

Bây giờ sau 35 năm làm quen với khoa phân tâm học, 
và đù tôi chỉ là người tập sự thôi, tôi vẫn tin là trong căn 
bản không có gì tương tự giữa bịnh tâm thần và bị qui 
ám. Y khoa chẩn bịnh nhờ những triệu chứng đặc thù. 
Giáo hội cũng xét đến những trường hợp bị qui ám nhờ 
ba dấu hiệu cổ điển mà chúng tôi đã nói tới nhiều lần. 

Khám phá ra quỉ ám không giống như chẩn bịnh tâm 
thần, có tính cách tâm lý. Các nhà phâm tâm, như các 
thày thuốc, chỉ chữa trị những xáo trộn tự nhiên của con 
người (hồn và xác) trong khi người trừ quỉ tấn công vào 


74 


những xáo trộn siêu nhiên. Xáo trộn này gây ra do 
ngoại nhân là ma quỉ nhập vào con người. Mà quỈ có 
mặt khấp thế gian hiểu rõ mọi tiếng nói và có thể nói 
được (dấu hiệu 1) nó thấy và nhớ hết ngay cả những sự bí 
mật của con người (dấu hiệu 2) sau cùng nó khoẻ mạnh 
như sư tử và sức lực của nó vượt trổi hơn bất cứ người 
nào (dấu hiệu 3). Các người trừ qui chống lại chúng nhờ 
đức tin ( thư I Phêrô 6,9). 

Dĩ nhiên có trường hợp vừa có tâm bịnh vừa bị qui ám. 
Trong trường hợp đó hai thứ xáo trộn có thể cùng tồn 
tại trong một chủ thể. Người bị quỉ ám có thể bị cúm 
hay bị thương.. Cũng có thể có người bị quỉ ám bị động 
kinh nhưng trong trường hợp các người bị qui ám ở Phát 
diệm không có ai bị bịnh động kinh cả. Nếu một nhà phân 
tâm có uy tín nhận ra một người bị qui ám theo nhận thức 
của người trừ quỉ có uy tín mà có những dấu hiệu của 
bịnh tâm thần thì chúng ta sẽ trả lời là Giáo hội không 
chủ trương người bị qui ám không có bịnh tâm thần. 
Giáo hội đã phòng xa trường hợp ngược lại. Điều l8 
trong chương nghỉ thức về người trừ quỉ rất rõ ràng: 
"Người trừ quỉ không nên bao giờ khuyên hay cho thuốc 
người bị quỉ ám, nhưng hãy để cho thày thuốc săn sóc." 

Tóm lại người bị qui thì có quỉ trong hồn và xác trong 
khi người khách hàng của nhà phân tâm chỉ bị bịnh có 
nguồn gốc trong chính họ. Khoa phân tâm và "khoa” trừ 
quỉ khác nhau.Do đó mỗi người hãy ở trong lãnh vực của 
mình. 

Đàng khác người trừ qui sẽ có lợi ích khi biết đến những 
kỷ lục thế vận hội. Đây là những kiến thức bình thường 
và rõ ràng nên không thể hồ nghi được. Nếu trong năm 
1925 tôi biết được những kỷ lục thế vận hội như bây giờ, 
tôi sẽ nhận ra nhanh hơn và rõ hơn những hoạt động của 


75 


qui. Tôi chỉ xin đưa ra một tỉ dụ. Cách đây 35 năm khi tôi 
thấy một chị nhảy lên cây tôi cho là chị ta đã làm một 
việc quá sức mình. Nhưng tôi không nhận ra rõ rệt như 
thế nào. Bây giờ khi thấy lực sĩ biểu diễn thể dục và 
những kỷ lục của họ, tôi sẽ thấy rõ họ vượt quá khả năng 
nhân loại đến mức nào. Chúng ta đang sống trong một 
thế giới kỳ điệu. 

Hãy nhớ lại một điều theo phương diện thể thao. Năm 
1925 chị tập sinh tên Kính ngày đầu năm, đã vượt hai kỷ 
lục phụ nữ về nhảy cao và nhảy dài. Chị nhảy xa 20 
thước nghĩa là quá ba lần kỷ lục nhảy dài của phụ nữ. 
Nhưng cái nhảy đó không kết thúc trên mặt đất. Vì càng 
nhảy thì chị càng bay lên cao và nhảy lên cây cao 5 
thước mà không bám vào thân cây. Chị vượt gần gấp ba 
kỷ lục nhảy cao của phụ nữ. Nói thế chỉ để chứng minh là 
khi biết kỷ lục thế vận người trừ qui sẽ dễ biết người bị 
qui đã làm những chuyện vượt quá sức mình ra sao. 

Có thể kỷ lục của chị Kính đã bị người khác vượt qua. 
Tuy nhiên chỉ người bị qui làm được chuyện đó chứ 
không phải lực sĩ nhà nghề. Giáo sư Robert Monod thuộc 
Hàn lâm viện Y khoa cho rằng: "Ngày nào đó phải chấm 
dứt kỷ lục, vì chúng ta đã vượt quá giới hạn sau cùng 
của thể lý." (Figaro 7 octobre 1960). Không có mức độ 
chung cho lực sĩ và người bị qui. 

Kể lại những chuyện ấy từ lâu không có nhằm tới những 
thử thách của riêng chị Diện. Phần hai cuốn sách này 
dành cho vấn đề đó. Có những cuộc hiện ra siêu nhiên 
nữa. Suốt đời nữ anh hùng của chúng ta đã giữ bí mật kỹ 
lưỡng những chuyện đó. Chỉ có cha linh hướng được báo 
cáo mà thôi. Như thế tại sao lại công khai hoá những 
chuyện riêng tư bí mật đó? Đây là câu trả lời của nhà 
thần học trong báo Ami du Clergé: "Theo nguyên tắc nào 


76 


những bí mật đó được phép nói ra? Nguyên tắc ích lợi 
chung và vinh danh Thiên Chúa là trên hết." (Ami du 
Clergé, 1934,page 106) 

Cũng không nên ngạc nhiên khi những cuộc hiện ra 
đó xảy ra sau những cuộc qui ám, truyện các thánh cho 
ta hay những chuyện qui ám thường đi trước những ơn 
thần bí. 

Nữ tu Diện có đáng tin không? Sự thành thực của chị 
đã được thử thách qua một thời gian lâu dài. Vả lại nếu 
chị là chứng nhân duy nhất thì có biết bao vị được 
phong thánh cũng ở trong trường hợp đó. 

Xin lưu ý là tiểu sử này không phải là truyền bá sự tôn 
sùng nào. Ai không thích mới lạ có thể yên tâm. 

Có người cho rằng tại sao Chúa và Đức Mẹ hiện ra 
thường xuyên hơn còn thánh Catherine de Sienne thì ít 
lần độc đáo, cho nên có thể nghi ngờ? Chỉ cần nhắc lại là 
mỗi năm ngày 30 tháng 8 sách nguyện Roma kể lại 
chuyện thánh Catherrne thành Sienne đã thường Xuyên 
hiện ra với thánh Rose de Lima. Tại sao lại ngạc nhiên 
khi Ngài hiện ra tại Á châu? 

Chúng tôi cần nói tới những cuộc hiện ra cho chị Diện 
để không bỏ qua một khía cạnh nào trong bộ mặt của 
chị. Còn những ý nghĩ về cuộc hiện ra cần phải phân biệt 
sự khác nhau giữa thánh ký và những tác giả kể lại những 
mạc khải tư. Tác giả không sai lầm trong giai đoạn đầu 
của mạc khải dù công hay tư. Nhưng trong giai đoạn sau 
thì có phân biệt rõ ràng: thánh ký không thể sai lầm còn 
tác giả kể lại mạc khải tư có thể sai lầm. Vì thế không 
bao giờ Giáo hội phán quyết về một mạc khải tư và công 
nhận chính thức. Độc giả có thể tin hay không tin những 
chuyện hiện ra sẽ được kể ra sau đây. Tôi quyết định nói 
ra vì tôi tin vào lòng thành thực và sự sáng suốt của nữ 


77 


tu Diện, nhất là những chuyện này xảy ra thường xuyên 
trong những nước công giáo cổ nhưng rất hoạ hiếm 
trong các xứ truyền giáo. 

Sau cùng tôi xin tuyên bố chính thức và rõ ràng là tôi 
sẵn sàng tuân hành những sắc lệnh của Đức Urbanô thứ 
8 và chấp nhận trước những quyết định của Giáo hội can 
thiệp về cuốn sách này. 


78 
Phần thứ hai 
Chương 1 


Nữ tu Maria Diện 


Bây giờ là năm 1962. Việc quỉ khuấy khuất tu viện Mến 
Thánh Giá cho đến nay đã được 38 năm. 

Có vài người chẩn đoán dễ làm cho người khác giận 
dõi. Theo họ thì sau những biến cố đó các chị bị qui ám 
sẽ có đầu óc lộn lạo và đời sống tâm lý bất bình thường. 

Những chuyện lạ thường đó thực sự chấm dứt vào 
năm 1926. Cũng có những hiện tượng nho nhỏ trong vài 
năm nhưng càng ngày càng cách quãng và rồi chấm dứt. 
Mọi chuyện xảy ra như là từ năm 1926 không còn qui ám 
trong khi ám ảnh còn kéo dài nhiều năm. 

Đâu là lý do cho sự kéo dài những hiện tượng tâm 
thần và những truyện bất thường vô ý nghĩa đó? Do ảnh 
hưởng của quỉ? Do những đầu óc yếu đuối bị ít nhiều ảnh 
hưởng? Hay chỉ là do sự thích khoe khoang của phụ nữ 
được thần dữ âm thầm can thiệp thực sự hay chỉ là giả 
thiết? 

Thực bất hạnh trong những năm đầu tiên sau biến cố 
đó vài nữ tu quên đi lệnh nói tới những gì bạn bè khi bị 
ám ảnh đã nói ra và họ vui sướng vì điều ấy. Do đó đức 
bác ái bị xúc phạm. 

Dù sao thì chín chị bị nặng được kể trong phần nhất đã 
hoàn toàn bình phục. Ba chị trở về thế gian và không bao 
giờ tö dấu gì là bất bình thường. Trong số 6 chị còn lại 
thì họ đều khấn trọn và có ba chị làm bề trên và họ đảm 


79 


nhiệm chức vụ rất đàng hoàng. Về phương diện tâm trí 
và thần kinh họ bình thường như bất cứ bề trên nào 
khác. Trong lúc tôi viết những dòng này thì một chị còn 
đảm nhiệm chức vụ bề trên quan trọng trong tu viện. 
Hai chị khác là An và Diện thì đã chết. 

Trong phần nhất vai trò của Diện được giới thiệu dần 
đần và trở thành nhân vật chính. Bây giờ chúng tôi muốn 
kể lại cuộc sống của chị với những nét độc đáo. 

Maria Diện thuộc địa phận Phát diệm nơi theo tỉ lệ có 
nhiều công giáo nhất Đông dương tức là cứ 275 người thì 
có 100 người là công giáo. Chị quê làng Thanh đức cách 
Phát diệm 9 cây số nằm trong vùng châu thổ phù sa do 
sông Hồng mỗi năm bồi đắp. Vùng phù sa này thành 
ruộng phì nhiêu nuôi sống dân chúng trong vùng. 

Cha mẹ Diện đạo dòng, có đức tin vững vàng và đặc 
biệt bà mẹ rất đạo đức. Ngay từ thơ ấu, chị đã được giáo 
dục kitô giáo vững vàng. Như tất cả con gái thời đó chị 
không học đọc và viết. Tuy nhiên theo một truyền thống 
thuộc lòng trong giáo hội Việt nam chị thuộc lòng cả 
cuốn sách bổn và nhiều kinh, có kinh đài có kinh 
ngắn. Trong những kinh đó có kinh cám ơn chịu lễ mà 
cả những người khô đạo cũng thuộc lòng. Đọc hết kinh 
này phải mất 15 phút nếu đọc nhanh. 

Khi còn nhỏ Diện hoạt bát vui tươi, dễ xúc động, 
nhưng có khuynh hướng đạo đức và tập tành nhân đức. 
Cô giáo ở Thanh đức cho biết: "Tôi dậy học sinh nữ 
trong làng này nhiều năm. Tôi không lo lắng gì cho Diện 
cả. Khi còn nhỏ cô đã thuộc nhiều bài hát. Khi lớn lên 
cô luôn đứng đầu lớp và hát hay. Cách ăn ở của cô 
không ai chê trách được và ai cũng yêu mến cô cả. Cô 
cũng không bao giờ giận ai. Trong khi học có học sinh 
chia trí, thường thì chúng đổ lỗi cho người khác. Nhưng 


§0 


ai cũng có thể đồ lỗi cho em Diện và em luôn nhận mà 
không ghép tội cho ai cả. Do đó mấy cô học trò không 
ngần ngại gán cho Maria Diện mọi thứ tội lỗi. Nhưng em 
luôn bình tĩnh và im lặng." 

Khi được 14 tuổi có nhiều người hỏi chị về làm vợ. 
Nhưng cứ nói đến là chị khóc. Một hôm vào tháng năm, 
học trò nữ sửa soạn đi rước hoa và dâng hoa cho Đức Mẹ. 
Các cô tíu ta tíu tít và Maria Diện là người chủ chốt. Cô 
sửa lúp cho người này, sửa vòng hoa cho người kia, bỗng 
có người đến báo là cha cô đã nhận trầu cau của một 
người đến hỏi cô cho con mình. Cô liền bật khóc. Cô chạy 
ngay về nhà khóc lóc xin cha và người cha thương con 
đem trả giầu cau ngay. Trong khi đó các cô gái khác tản 
mát. Hôm đó không có rước hoa cũng không có lễ hỏi. 

Người này rút thì người khác đến. Nhiều người muốn 
cưới cô. Nhưng ai cũng bị từ chối. Người ta hỏi cô Diện 
tại sao lại ghét và trốn đàn ông thì cô cho hay: "Không, 
tôi không ghét ai cả. Ai cũng là con Chúa. Nhưng xin 
đừng ai đụng đến tôi." 

Khi cô Diện vào tu viện thì những anh chàng đó làm 
hết cách cho cô ra khỏi tu viện. Họ gõ mọi thứ cửa có thể 
cho họ chút may mắn đạt tới mục đích. Họ xin Đức Cha 
đuổi ra khỏi tu viện, cô gái làm cho bao chàng phải say 
mê đó. Họ thúc giục người cha đem con về. Và có người 
còn vào đền Sòng xin thần hoàng giúp cho công chuyện 
tình yêu đó. Họ còn vận động bà bề trên tu viện. 

Nhưng nhất là họ theo đuổi Diện như vào nhà khách 
gặp cô, tìm cách đi theo, khi cô ra ngoài dự lễ hay viếng 
Mình Thánh. Sau cùng họ viết cho cô những bức thư 
tình thống thiết dựa vào những lý luận đạo đức. Những 
thư đó cô đều đem trình bề trên. Maria chỉ trả lời thư khi 
được phép đặc biệt và cũng rất ít khi cô trả lời. 


81 


Trong nhiều năm họ vẫn nuôi ý định và tạo nên bao 
nhiêu là khó chịu cho cô. Dần đần họ chịu đầu hàng và 
thất bại khi cô khấn trọn. 

Đây là bức thư của một chàng: "Thanh hoá ngày 26 
tháng năm 1928. Anh đến với em và chúc em an bình. 
Anh nhận được thư em rồi và anh buồn da diết. Thân anh 
chỉ còn là xác chết chưa chôn. Sao em nỡ lòng nào đối 
xử với anh như thế? Lời em nói làm đau nhói tim anh. 
Anh tưởng em không đối xử với anh như thế. Mới đọc thư 
thì anh buồn nhưng nghĩ lại anh thấy vui vì thấy tâm hồn 
mình biến đổi và bây giờ anh lại hối tiếc. Anh xin lỗi 
em. Đừng giận anh vì chuyện đã qua khi lòng anh còn 
bồn chồn bất định, luôn nghĩ đến em nên không giữ gìn 
gì cả. Do đó mà trong quá khứ anh dám viết thư như thế 
cho em. Chỉ lúc này đây anh mới hiểu những linh hồn 
tận hiến cho Chúa thì đẹp đẽ biết bao và khốn nạn thay 
những tâm hồn không thuộc về Ngài." 

"Anh không hiểu được tại sao mới có 13 tuổi mà em 
đã yêu quí sự trinh khiết và ghét bỏ trần gian đến như 
thế. Vì vậy mà em bị bao nhiêu thử thách và em vẫn 
kiên trì cho đến bây giờ. Chúa thực đã yêu em quá 
chừng. Từ nay anh không dám làm phiền em nữa. Em có 
thể trung thành với ơn gọi để làm vinh danh Thiên Chúa. 
Anh luôn nghĩ về em. Trong tương lai không như thế 
nữa : anh chỉ nhớ đến em vì Chúa thôi. Bây giờ ngài đã 
hoán cải lòng anh, anh chán thế gian lắm rồi. Anh không 
muốn gì trên đời này nữa. Dù anh có thể lấy em làm vợ 
anh cũng không muốn nữa... Theo lời em khuyên anh 
bình tính lại. Xin em cầu nguyện cho anh.” 

Ý nguyện tha thiết kèm theo cám dỗ của ma quỉ của anh 
chàng này làm cho một vị linh mục lưu ý. Ngài mời chị 
đến gặp ngài năm bảy lần. Nhưng chị không trả lời. Sau 


§2 


cùng vị linh mục đến tu viện. Mỗi lần cha nói đến 
chuyện đó, thì chị lảng sang chuyện khác. Đột nhiên vị 
linh mục nói: 

- Con không muốn nói chuyện này thì cha không nói 
tới nữa, nhưng nếu con thành thực đối với Chúa con hãy 
quì gối trước mặt Chúa và nói lên cho Ngài biết lòng 
con. 

Chị không quì xuống nhưng từ giã linh mục, và viết 
cho ngài mấy chữ nhưng ngài bất mãn viết cho chị một 
bức thư đài. Sau đây là những hàng chữ chị viết tháng 9 
năm 1926: 

"Thưa cha... Nếu cha còn lưu ý đến con, xin hãy cầu 
nguyện cho con là đủ. Còn cha đến thăm con rất bối rối. 
Con đã thành thực thưa với cha và con hy vọng cha 
không giận con. 

“Còn về chuyện đó, tại sao cha lại giây mình vào? Bề 
trên và cha linh hồn đã biết rồi thế là đủ. Con hoàn toàn 
tin tưởng vào các ngài. Nếu con dấu đút các ngài chuyện 
gì thì cha hãy lo âu cho con. Chuyện này có thực hay 
không thì cũng không quan trọng cho ai cả. Họ muốn 
đồn thổi thế nào tuỳ họ. Dù họ có rao mõ trong cả tổng, 
con vẫn là con. Thánh Gioan Vianney dù rất thánh mà 
còn bị tiếng xấu.. Huống là... (có thể con cũng bị như 
thế). 

Những dòng chữ trên do một nữ tu mới 19 tuổi cho thấy 
chị có nguyên tắc và nhân cách. Sau khi nói cho bề trên 
biết chị nói: "Con càng tập nhân đức thì qui càng gia tăng 
cám dỗ cho con lui bước. Nhưng nhất định con không 
lưu luyến những sự nay còn mai mất. Con hoàn toàn 
hiến thân. Từ một tháng nay con thấy con hoàn toàn 
thay đổi. Con muốn đốt trong lửa tình yêu tất cả những 
khó khăn trong những ngày này." 


83 


Chị mơ ước sự yên tĩnh trong dòng Kín và nói lên ước 
vọng của chị như sau: 

"Đó là lý do tại sao con muốn vào dòng Kín. Các nữ 
tu đó như đã chết cho thế gian và thế gian coi như họ đã 
chết chôn rồi. Con muốn giữ những qui luật nhiệm nhặt 
của dòng này để chỉ lo một chuyện là phục vụ Thiên 
Chúa và giáo hội. Càng hãm mình bên ngoài con càng 
được tự do thực hành không khó khăn. Như thế con càng 
ít dịp sai lỗi. Sau cùng con muốn mình khỏi gặp người 
thế gian và họ khỏi gặp mình nữa." 

"Đó chính là lý do tại sao con muốn vào dòng Kín. 
Không phải vì những lý do mà cha nói đến. Ước chỉ 
đòng Mến Thánh Giá thành dòng Kín giữ luật nhặt 
nhiệm. Con xin cha vì lòng cha thương con, chỉ nói cho 
con sự thực để hồn con được an tâm.” 

Maria Diện biết chị có những khó khăn không thể 
vượt qua để vào dòng Kín. Một người con gái trẻ đã bị 
qui khuấy khuất, lại có người cho là bị động kinh và 
người ta đồn về chị những chuyện đâu đâu không thể 
vào dòng Kín được. bực mình | 


84 


Chương 2 
Thiết lập đệ tử viện 


Maria Diện rất muốn sự thính lặng trong tu viện để 
không còn ai biết đến hay ít là cho người ta quên chị đi, 
nhưng không những chị thấy mình không đạt thành ý 
nguyện mà còn phải dấn thân hơn bao giờ hết trong đời 
sống hoạt động và vì thế lôi kéo sự chú ý của người 
khác còn nhiều hơn trong quá khứ. 

Vào thời gian đó, bề trên tại Phát diệm có ý định thiết 
lập một đệ tử viện để huấn luyện các nữ tu làm nghề 
dạy học. Công việc này cho phép các nữ tu Mến Thánh 
Giá dạy dỗ và giáo dục các thiếu nữ, là mục đích của tu 
hội theo ý Đấng sáng lập từ năm 1670. 

Không thể trao phó đệ tử viện cho các nữ tu cổ. Thực 
ra ngay những chị trẻ tuổi cũng không thích hợp cho 
chức vụ này vì họ không biết chữ quốc ngữ. Tuy họ 
không mù chữ vì họ biết đọc chữ nôm trong những sách 
do địa phận ấn hành và chính họ cũng ¡in những sách đó 
và tu viện Phát diệm được kêu là nhà in. Chữ nôm càng 
ngày càng không thích hợp và có chữ quốc ngữ thay 
thế, loại chữ này do cha de Rhodes có công thiết lập. 

Trong thế giới người mù kẻ chột làm vua. Nữ tu Diện 
trong khi trú ngụ tại các bà Mission đã được dậy đọc và 
viết cũng như có những kiến thức phổ thông. Vì ít ra trồi 
vượt tạm thời hơn phần đông các nữ tu, nên sơ được chọn 
làm giáo viên cùng với một chị khác lớn tuổi hơn để dậy 
cho đệ tử chương trình tiểu học. Công việc khởi đầu rất 
đơn sơ và bé nhỏ. Vì trẻ tuổi nên không ai trong hai chị 
làm giám đốc đệ tử viện. Họ dưới quyền bề trên tu viện. 


85 


Trong thời gian ở đệ tử viện trong vòng 4 năm chị 
Diện được Chúa, Đức Mẹ và nhiều thánh nhất là 
thánh Catherine hiện ra thăm viếng. Những sự kiện như 
thế hoạ hiếm trong lịch sử giáo hội, hơn là những vụ qui 
ám, làm cho các cha linh hướng lo lắng hơn, thất vọng 
hơn là được yên ủi. Trong hàng giáo sĩ thường hay nhún 
vai khi nghe nói có hiện ra chỗ này chỗ kia. Sự dè đặt là 
vì có quá nhiều cuộc hiện ra giả. Phải luôn luôn sợ ảo 
tưởng và cần nói tới vấn đề đó với nhiều cẩn trọng tối đa 
và cảnh giác. 

Tuy nhiên cũng không nên quá nghỉ ngờ vì chác chắn 
những cuộc hiện ra hay thị kiến được coi như (tuy không 
phải là hạng nhất) là những hồng ân của Chúa. Chính 
Chúa ban cho ta những hồng ân ấy. Ngài đã cho ta qui 
luật vàng để phân biệt giả chân: "Xem quả biết cây." 
(Matt. 12.33). 

Khi sơ Diện nói với bề trên về các vụ hiện ra, thì ngài 
nghĩ ngay đến quỉ.Chị hay cãi nhau với qui, cho nên ý 
nghĩ về qui phải là ý nghĩ đầu tiên cho cha linh hướng. 
Do đó cha ra lệnh không để ý gì đến những sự hiện ra 
đó. Chị đã thi hành nghiêm chỉnh. Chúa chỉ cười và 
khen ngợi chị biết vâng lời. 

Trong những tháng cuối năm 1926, chị nói với cha 
linh hướng là thánh Catherine hiện ra với chị nhiều lần và 
muốn chị đọc tiểu sử của nữ thánh. Cha trả lời: "Có nhiều 
chuyện về nữ thánh, con hãy hỏi ngài coi nên đọc chuyện 
nào." Chị không hề bối rối và hứa sẽ hỏi thánh nữ về 
chuyện đó. 

Vài ngày sau Chúa hiện ra với chị và chị nói mình 
muốn gặp thánh nữ Catherine. Chúa hỏi: 

- Tại sao? Con không muốn ở lại với Ta? 


86 


- Có chứ.. nhưng cha linh hướng truyền cho con hỏi 
phải đọc truyện thánh nào. 

- Không cần hỏi thánh Catherine. Cha sẽ cho con hay. 
Truyện thánh nữ do một linh mục viết. Nhưng cha linh 
hướng không có chuyện đó đâu. Ngài có chuyện do tác 
giả khác nhưng đọc cuốn đó cũng đủ. 

Ngay sơ Diện hay những người chung quanh hay những 
lĩnh mục chị gặp không biết có nhiều sách tiểu sử thánh 
Catherine, nhất là không biết cha linh hướng có cuốn nào 
đó là cuốn của Joergensen chứ không phải cuốn của cha 
Raymond de Capoue, vị linh mục Chúa đã nói tên cho 
chị Diện, nhưng chị quên mất. 

Trong thời gian này, Chúa mạc khải cho chị 12 điều, 
những chỉ tiết về cuộc thương khó của Ngài như bao 
nhiêu đòn..Điều thứ chín nói: "Khi cha bị đóng ba đanh 
trên cây thập giá, cha bị đau đớn vô cùng." 

Khi cha linh hướng hạch chị là trong ảnh thường có ba 
đỉnh nhưng thực sự là bốn đinh. Ý kiến này được trình 
bày rõ ràng và tự nhiên và Soeur Diện không biết chuyện 
đó nên không thể trả lời. Nhưng chị không bối rối. Chị 
chỉ nói là chị sẽ hỏi Chúa. 

Câu hỏi này sẽ cho thấy Chúa hiện ra nói về ba định 
hay bốn đinh và cũng sẽ giải quyết một vấn đề chưa giải 
quyết trong lịch sử. Nếu để một mình thì chị không biết 
phải chọn gì. Nhưng chị nói với Chúa về chuyện đó. 

Câu trả lời đến ngay. 

- Thưa cha, con đã nhớ sai. Chúa bảo con phải nói lại 
như sau: "Khi tay chân ta bị định thâu qua ta bị đau đớn 
vô cùng." Câu trả lời này hoàn toàn phù hợp với Thần 
học Thần bí cho là Chúa không bao giờ hiện ra để giải 
quyết những vấn đề lịch sử Ngài đễ cho các nhà thông 


87 


thái tự do bàn luận. (Xem Poulain,Grâces dOraison,5e 
édition, p. 199). 

Ngày l1 tháng giêng năm 1927 Maria Diện nhận được 
thư của cha linh hướng xin hỏi Chúa giải quyết rõ ràng 
một nố lương tâm được trình bày sơ sài. Đây chỉ là muốn 
thử xem chị thành thực ra sao. 

Khi nhận được thự này, chị chưa kịp đọc gì thì qui đến 
giật mất. Do đó chị không biết nội dung bức thư. Qui xé 
thơ làm hai mảnh và chỉ đưa cho chị phần có liên quan 
đến trạng thái linh hồn của chị. Trong phần khác nói về 
nố lương tâm chị đòi qui thì nó chị trả lại một mảnh giấy 
trắng. Như thế việc này phù hợp với giáo thuyết của khoa 
thần học thần bí: Chúa Kitô không phải là văn phòng chỉ 
dẫn, dù là chỉ dẫn thần học. Đã có các cha linh hướng 
thay ngài làm chuyện đó. 

Các cuộc hiện ra càng xảy ra thường xuyên hơn thì 
càng thấy chị Diện thành thực. Chỉ còn theo lời khuyên 
của thánh Gioan: "Hãy xem thần trí có bởi Thiên Chúa 
không." (1 Gioan 4,1) Do đó chị được lịnh ghi lại những 
gì Chúa phán trong các cuộc hiện ra. Những ghi chú đó 
được ghi lại trong hai cuốn sách dày, sau đó bị cháy 
mất.Chúng ta sẽ kể sau này về chuyện đó. Nhưng có 
nhiều thư từ nói tới việc hiện ra và chúng ta sẽ theo những 
thư đó mà trình bày. 

Sơ Diện không bao giờ nói tiên tri. Chỉ có một lần 
Chúa hứa một điều mà đã thực hiện là chị chết trước chị 
bề trên. Việc này đã xảy ra. 

Sau đây là một đoạn trong bức thư ngày 6 tháng 1O năm 
1926: 

"Chúa hiện ra và hỏi con: Tại sao con buồn? Con trả lời 
không có gì. Chúa nói tiếp: “Con ơi, cha rất buồn vì 
thấy tội lỗi chồng chất hàng ngày, nhất là trong các thành 


88 


phố. Đó thực là phá huỷ luật Chúa. Vì thế ta sẽ gieo 
nhiều tai hoa xuống trần gian để giảm bớt tội lỗi. Hãy cố 
gắng đền tội và cầu cho tội nhân và ta sẽ giảm bớt những 
tai ương đó. Trong những ngày chay con hãy đánh tội 
lâu bằng đọc ba kinh tin cậy mến và làm như thế đến thứ 
sáu đầu tiên trong tháng tới. Sau đó con hãy theo luật 
như thường. Nhưng con phải xin phép cha linh hướng. 
Chỉ xin phép con mới được làm thôi nếu không cha tuyệt 
đối cấm con." Cha ơi cha có cho phép con không? 

Những gì Chúa phán con ghi vào cuốn vở khi nào cha 
đến con đưa cho cha. Trong thời gian này qui không hiện 
ra ban đêm với con nữa và con thấy bình an trong lòng 
vô cùng. Nhưng con đau khổ trong thân xác. Nhất là thứ 
năm vừa qua con tưởng là chết rôi chứ..Nhưng Chúa 
Giêsu đã nói với con là con chưa chết đâu." 

Từ nhiều tháng chị mang vết thương nơi ngực phải và 
chảy máu mỗi thứ năm và thứ sáu đầu tháng. Chị không 
bao giờ nói với ai về vết thương đó trừ với cha giải tội. 
Cha bảo chị sớm hay muộn phải nói cho bề trên hay. 
Nhưng chị rất sợ khi có ai đụng tới vết thương đó. Tuy 
nhiên chị vâng lời và chị sẽ tỏ cho bề trên khi thuận tiện. 
Tuy nhiên cha linh hướng không ra lệnh đó. 

Chác chắn là chị có bịnh bên ngực phải, vì bạn trong đệ 
tử viện để ý nhiều lần thấy chị có ung nhọt hay lở loét 
dưới ngực và nói với bề trên và chị ta không mảy may 
nghi ngờ gì về bịnh tật đặc biệt của chị Diện. 

Sau đây là tường trình của chị Diện về bịnh đó: “Trong 
đêm thứ năm con đau đớn nhiều, đến nỗi con không nằm 
được. Con khát nước nhưng không cảm thấy đau ở bên 
hông. Nhưng sáng thứ sáu, lúc 9 giờ, con lại bị đau như 
trước. Trong một giờ con phải uống ba lần ba gáo nước. 
Đôi khi con nhịn uống một tiếng đồng hồ, máu đông lại 


89 


không thể chảy ra nữa. Thấy thế con uống nước thì bịnh 
lại trở lại như trước cho đến ba giờ. Từ ba đến bốn giờ 
không ra máu nữa chỉ có nước thôi... Lúc bốn giờ tự 
nhiên con thấy khỏi và không thấy đau nữa. 

Lần này con cảm thấy hơi buồn. Cho đến bây giờ con 
luôn tin là mình nhiều tội lỗi hơn bất cứ người nào trên 
thế gian. Không có lý do gì mà Chúa cho con thông 
phần sự thương khó người. Dù thế con vẫn hạnh phúc. 
Nhưng bây giờ có một ý nghĩ làm con xao xuyến: là con 
thiếu khiêm nhường, cứng đầu, và như thế là xúc phạm 
đến Chúa một cách nặng nề và vì thế ngài cho con hình 
phạt khác thường.” 

Ngày 22 tháng 7 năm 1926 chị viết: "Con biết con là 
người có tội. Nên Chúa cho con đau khổ để đền tội con. 
Có vài tuần lễ con đau quá nên phải liệt giường không đi 
đứng được. Chính lúc đó cha dạy con là nếu còn đau thì 
phải mời thày thuốc săn sóc. Sau khi cha bảo thế, con 
nói với Chúa xin ngài làm bớt đau đớn vì con rất sợ thày 
thuốc săn sóc. Con thấy khỏi bịnh và con có thể đi lại. 
Như thế con không cần dựa vào người nào khác để chữa 
bịnh. Có thể bịnh này do quỉ gây ra, lại càng không có ai 
chữa được. ˆ 

Cha linh hướng truyền cho chị xin Chúa đừng cho có 
vết thương bên ngoài. Chị vâng lời và Chúa đã nhận lời. 
Từ đó không còn vết thương bên ngoài nhưng chị vẫn đau 
đớn nơi ngực phải. Không thể nói là đau như thế nào. Tuy 
nhiên trên giường chết chị vẫn còn đau đớn. 

Các cuộc hiện ra tiếp tục nhiều tuần lễ. Ngày 25 tháng 
8 thánh nữ Têrêxa hiện ra với chị với nhiều thánh khác. 
Thánh nữ nói với chị: 

- Hôm nay cha linh hướng truyền cho em một điều 
Chúa rất hài lòng. Chúa muốn cho cha truyền những 


90 


lệnh đó nữa. Em biết lệnh gì không? Con trả lời: "Hôm 
nay là việc của X. Em không nhớ cha khuyên gì." 
Thánh Têrêxa mỉm cười và nhắc lại cho con là Chúa đã 
truyền cho con xa lánh sự kiêu ngạo và ngài sợ con lạm 
dụng ơn Chúa." 

Không những chỉ có các thánh hiện ra với chị. Những 
bà con đã chết cũng hiện ra với chị. Trước khi vào tu 
viện, một hôm chị đang viếng nhà thờ xứ nhiều lần để 
lãnh ơn xá dành cho người đã chết, mẹ chị hiện ra cám 
ơn chị đã giúp bà bằng lời cầu nguyện để ra khỏi luyện 
tội mà lên thiên đàng. 

Sau đó ngày 29 tháng năm 1927, mẹ chị lại hiện ra lần 
nữa và chị tả lại trong bức thư sau: 

- Chiều qua trong lúc con đánh tội, con thấy một 
người đẹp tuyệt vời, giống như mẹ con khi bà hiện ra với 
con trước khi vào dòng. Bà đứng gần con. Khi đánh tội 
xong con quay lại nhìn mẹ cho rõ thì con nhận ra mẹ rất 
rõ ràng. Nhưng con chưa kịp nói gì thì mẹ đến gần và nói: 
"Con ơi nhờ con cầu nguyện, mà mẹ đã lên thiên đàng. 
Chúa cho cha con còn sống đến nay. Nhưng ông không 
lo cho linh hồn gì cả. Ông chỉ nghĩ đến chuyện đời này. 
Từ khi ông có chức vụ ông càng chếnh mảng việc linh 
hồn. Mẹ lo cho ông lắm. Con hãy nhớ cầu cho ông. 
Chúa chờ đợi con sốt sắng cầu nguyện để cho ông được 
sốt sắng và như thế có lợi cho cả làng. Mẹ thương ông và 
mẹ muốn con nói cho ông hay về chuyện đó. Nhưng mẹ 
không làm được gì. Mẹ không thể nói dài hơn cho con 
nghe. Riêng con hãy can đảm và sử dụng ơn Chúa ban 
cho con." 

"Sau khi nói với con những lời ấy mẹ biến đi. Nếu con 
gặp cha con con sẽ kín đáo nói với ông mà không nhắc 
tới mẹ con vì nếu con nói ra ông cũng không tin con và 


91 


nói là con mơ mộng. Con không thực hiện ý định được. 
Nhưng con sung sướng vì vâng lời cha trong mọi sự. 
Con chỉ kể chuyện này cho cha thôi và xin cha cầu 
nguyện cho con.” 

Cũng trong năm đó người anh của chị chết đã lâu cũng 
hiện ra với chị. Cái chết của anh ta diễn ra trong hoàn 
cảnh rất buồn thảm làm cho chị nghĩ anh ta đã sa hoả 
ngục. Nghĩ đến người anh đó làm cho chị lo lắng khóc 
lóc. Không bao giờ chị dám cầu nguyện cho linh hồn 
người anh đó và một hôm trong lúc thất vọng chị nói với 
cha linh hướng là mẹ chị nên đới tu hơn là sinh ra người 
anh đó. 

Vậy mà ngày 31 tháng giêng, thánh Catherine nói cho 
chị hay là anh chị có thời gian nghĩ lại và Đức Mẹ mà anh 
có lòng sùng kính đã cho anh thời gian để ăn năn tội 
trước khi chết, nhưng anh ta hiện nay đang ở luyện ngục 
và phải cầu cho anh ta nhiều. Vì thế chị cầu nguyện 
nhiều cho anh mình. Ngày 7 tháng ba năm 1927 anh chị 
hiện ra với chị báo tin đã ra khỏi luyện ngục và lên thiên 
đàng. 


92 


Chương 3 


Với thánh nữ Catherine de Sienne 


"Những cuộc sống đẹp nhất thường không đẹp và 
cuộc sống sung sướng nhất không làm cho người ta 
sung sướng” (Sertillanges, les sources de la croyance en 
Dieu,p.360). Khi một nhân vật trên trời đặc biệt đến nói 
chuyện một cách hữu hình với một thụ tạo hay chết, thì tự 
nhiên chúng ta thường đòi hỏi chuyện đó phải mang lại 
hạnh phúc trên trần gian. Những sự kiện rành rành ra đó. 
Tiếng nói với Jeanne d Arc không làm cho bà hạnh phúc 
Ở trần gian này. Đức Mẹ đã cho Bemadette biết trước: 
"Mẹ hứa chơ con hạnh phúc không phải ở đời này nhưng 
ở đời sau." Rất dễ dàng nói tới nhiều thí dụ cho thấy rõ 
ràng là những việv hiện ra trên trời không thay đổi gì cho 
điều kiện đau buồn của thung lũng nước mắt của chúng 
ta. Khi chấp nhận việc thánh nữ Catherine hiện ra với chị 
Maria Diện, chúng ta không nên chờ đợi chị sẽ có thiên 
đàng hạ giới. Trái lại đó chỉ là một thử thách thêm vào 
những thử thách khác. 

Thánh nữ Catherine thường hiện ra với chị Diện. Vì có 
nhiều thánh có tên đó nên không biết là thánh nào. 
Nhưng sau lần hiện ra mới chị mang đến cho cha linh 
hướng tên của thánh nữ viết trên giấy: đây là thánh nữ 
Catherine thành Sienne bên nước Ý. 

Vào thời đó các cô thiếu nữ trong đệ tử viện yêu chị 
giáo tập của họ đã thấy được ít sự kiện lạ lùng. 

Một đệ tử, khi bị cám dỗ chán nản đã hai ngày, liền 
được chị Diện chia xẻ về cơn cám dỗ đó như là chị biết 
rõ tâm can em. Cô bé rất ngạc nhiên và kể lại cho bề 


93 


trên. Khi được hỏi về điều đó thì chị Diện cho hay thánh 
Catherine de Sienne đã cho chị hay tình trạng tâm hồn 
của cô gái đó. | 

Nhiều đệ tử kể lại là chị giáo đã chỉ cho họ chia trí về 
điều gì khi đọc kinh cầu nguyện, và khuyên họ chống trả 
và cách thế chống trả. 

Chị Diện thường mất cảm giác sau khi chịu lễ và chỉ 
tỉnh lại sau khi cám ơn rất lâu. Nhiều lần phải lay chị 
dậy cho chị trở về với cộng đoàn. 

Các thiếu nữ đôi khi thấy qui bao quanh chị. Lúc thì 
chị đuổi nó lúc thì khi từ giã nó nói: "Chào bà thánh." 
Có lần qui khóc lóc thảm thiết bên cạnh chị. 

Tất cả những chuyện đó và bao nhiêu chuyện khác nữa 
làm cho các đệ tử rất hăng hái. Nếu tất cả đều xảy ra như 
thế thì chị Diện thành thần tượng của họ rồi. Rất buồn 
khổ vì những tiếng ồn ào chung quanh chị, chị chỉ 
muốn hơn lúc nào hết sự thính lặng của viện tu nhưng vô 
ích. 

Khi bề trên biết chuyện thì ngài ra lệnh cho chị không 
được nói với ai về tất cả những gì chị có thể nghe và biết 
cách khác thường. Chị chỉ việc báo cáo cho bề trên. CHỊ 
Diện đã vâng lời. Nhưng đó lại là một thử thách lớn lao 
cho cuộc đời chị. 

Để diễn tả sự lo lắng trong lòng chị, chúng tôi xin nói 
đến một đệ tam nhân để không gây bất tiện. Chúng tôi 
chọn thái độ của tác giả viết về nữ tu Denyse de Jesus có 
những trường hợp tương tự: "Nếu độc giả hỏi tại sao con 
đường của chị dòng kín đó (nữ tu Denyse) lại đầy gai 
chông và đâu là nguyên nhân cho chị phải đau khổ, chúng 
tôi sẽ cho là đây là một vấn đề tế nhị và những cảm tình 
nội tâm nhân từ kính trọng và bác ái với người đáng tin 


94 


cậy không cho phép chúng tôi đề cập ở đây." (Vie de 
Soeur Denyse de Jésus, Desclée de Brouwer, p.199). 

Như thế câu chuyện không liên quan gì đến chúng 
ta.Và nếu thế thì dưới một vài khía cạnh sẽ chẳng bổ báo 
gì. Nhưng chúng ta thấy thái độ của Soeur Diện khác hẳn. 

Vào cuối tháng 12 ba đệ tử có chứng kiến việc hiện ra 
nhưng không nghe thấy chị giáo nói chuyện với ai. Họ 
được lệnh nếu thấy nữa thì rẩy nước thánh vào chỗ người 
hiện ra. Và họ được lệnh phải giữ kín câu chuyện đó cả 
với chị giáo. 

Ngày 2 tháng giêng người ta điều tra ba đệ tử. Họ 
làm chứng như nhau và rất thành thực và cảm động làm 
cho người ta cảm tưởng đó là sự thực. 

Sau một hay hai ngày sau khi nhận lệnh về nước phép 
thì chị giáo đưa cho họ một bình nước phép đầy và 
nghiêm khắc khuyên nhủ làm những gì đức tin dậy họ làm 
cho họ rất ngạc nhiên. Họ có cảm tưởng socur Diện cũng 
nhận được lệnh đó. 

Ngày thứ năm 30 tháng 12 năm 1926 họ thấy có người 
hiện ra với chị giáo. Ông ta có vẻ là một linh mục và 
chan hoà ánh sáng. Nhưng các thiếu nữ lo lắng quá 
không nói được áo đó như thế nào. Một cô thì cho là 
không thấy gì vì sáng quá. Chị khác cũng không nói gì 
cả. Chỉ có một cô thấy đó là áo linh mục. 

Dù sao thì cũng có một đệ tử lấy nước thánh rảy trên 
người đó. Cô ta rảy nhiều quá nên ứơt áo và lúp chị Diện 
theo như chứng cớ của chị. Cô đệ tử càng rảáy nước thánh 
thì người hiện ra cười và ánh sáng tăng cường độ. Nhưng 
các cô không nghe một lời nào. 

Soeur Diện cũng được phỏng vấn và sau đây là lời khai 
của chị: 


95 


3-1-27.- Thưa cha, vì vâng lời cha con viết lại câu 
chuyện. Chiều thứ tư thánh Catherine hiện ra với con và 
nói: "Nếu em muốn sử dụng ơn sủng Chúa ban hiện tại 
và trong tương lai em phải thực tập đức khiêm nhường 
hết lòng em và tập cho hoàn hảo. Phải coi mọi lịnh bề 
trên là tốt. Khi ngài ra lệnh con đừng buồn, đừng sợ như 
thế là làm phiền lòng Giêsu hôn thê của em.” 

"Chiều ngày mai Chúa Giêsu sẽ hiện ra với em. Ngài 
để cho vài em nhỏ trông thấy nữa. Bề trên đã ra lệnh cho 
mấy em rảy nước thánh khi thấy có hiện ra. Em hãy tìm 
một cái bình để đựng nước phép. Sau đó chị sẽ chỉ cho em 
trao bình đó cho ai. Khi trao bình em hãy nói: các em 
hãy dùng bình nước phép này để thử đức tin các em. 
Nhưng em nên nhớ điều này: vì em còn thiếu sự khiêm 
nhường của một nữ tu nên bề trên chưa cho con biết 
chuyện đó. Con đừng bối rối khi bề trên ra lệnh như 
thế." 

Ngày thứ sáu Chúa Giêsu hiện ra. Bên ngoài mọi sự 
như thường. Ngài khuyên con mọi điều để nên hoàn 
thiện..Trong lúc đó các đệ tử rảy nước thánh cho ngài và 
ngài chúc lành cho chúng. Ngài nói: "Việc này làm vui 
lòng ta lắm. Ta muốn các tín hữu rảy nước thánh mỗi 
ngày quanh nhà. " 

Các cô rảy nước thánh nhiều đến nỗi con ướt hết cả. 
Khi nước vào mắt con thấy đau quá sức. Chúa Giêsu bảo 
con: “Con hãy khiêm hạ, con hãy quên mình hoàn toàn." 
Sau đó ngài lấy giải áo lau mất cho con và lấy tà áo che 
mặt con khỏi bị nước thánh. Rồi ngài ra lệnh: "Mọi ơn 
cha ban bên ngoài hay bên trong chỉ vì cha yêu con. Nếu 
con không nên hoàn hảo như cha muốn nghĩa là con đã 
lạm dụng những ơn đó. Con đừng bao giờ nghĩ rằng con 
không có đủ ơn để nên trọn lành." 


%6 


Nếu các đệ tử đã yêu chị Diện nhiều biết rõ cuộc hiện 
ra này hay vài cuộc hiện ra khác, mà nhiều người và đôi 
khi một số lớn chứng kiến thì sự hăng hái của họ sẽ biến 
thành đam mê. Nhưng họ chỉ thấy một khúc và không 
nghe thấy gì hết. Họ nói với nhau và nói với người 
khác. Còn chị Diện thì chị không bao giờ hé môi. 

Những hiểu lầm càng ngày càng nhiều. Chỉ vài tháng 
sau những chuyện bép xép đã biến chị thành người thụ 
khải giả hình. Các đệ tử không có ý đó nhưng dàn dà họ 
bị lôi kéo nghĩ như thế. Chỉ có vài em đôi khi kín đáo tỏ 
ra cảm tình với chị giáo của họ. 

Nhiều em theo áp lực bên ngoài còn nói hành và tố 
cáo chị. Có một em còn biên thư cho bề trên tự thú và 
giải thích áp lực nào khiến em làm chuyện đó. Nhưng bề 
trên không nói gì. Soeur Diện đúng là chịu tử đạo thực sự 
và hơn lúc nào hết chị muốn sống âm thầm. Trong lòng 
chị ao ước đừng ai bên ngoài biết được những hồng ân 
của chị. Chị làm nhiều tuần cửu nhật để xin ơn đó. Chị 
không được chấp nhận ngay. Chỉ có bề trên được biết 
những cuộc hiện ra của chị. Còn chị vẫn giữ bí mật cho 
đến chết không ai khác biết được. 

Chị không chữa mình khi người ta cáo tội chị một cách 
bất công. Đôi khi chị phải viết ra về những điều tố cáo 
và cho hay sự thực như thế nào. 

Các đệ tử ít nhiều miễn cưỡng tố cáo chị những lỗi lầm 
không có, đã rất ngỡ ngàng khi chị đối xử với họ thân ái 
và dịu hiền hơn. Họ không khỏi tỏ ra ngạc nhiên và kính 
phục khi viết thư rõ ràng cho bề trên. 

Những cuộc thăm viếng của thánh Catherine có vẻ thân 
mật và từ bỏ. Những lối xưng hô khi nói chuyện là của 
chị cả nói với em út. Trừ khi sửa lỗi cho chị thì nữ thánh 
có giọng một bà chủ trách tên nữ tì. 


97 


Soeur Diện đã ghi chú những quyết định trong một cuốn 
sổ nhỏ. Ngoài nhiều chuyện khác chị quyết định chỉ ngủ 
ba tiếng đồng hồ và ăn ít. Khi cha linh hướng yêu cầu chị 
bỏ hai điều quyết định đó thì chị cho hay thánh nữ đã 
bảo ngài không chấp nhận hai khoản đó. Chúa Giêsu bảo 
chị đưa sổ cho cha linh hướng coi. 

Khi chị hỏi nữ thánh thì Ngài trả lời Ngài không hiện 
diện khắp nơi như Chúa và chỉ hiện ra khi có phép của 
Chúa. 

Trong một lần hiện ra thánh nữ nói cho chị Diện về 
niềm vui trên trời và những bài ca mà các thánh hát lên 
chúc tụng Đấng Tối Cao. Chị Diện muốn nghe một ca 
khúc ấy. Thánh nữ liền hát lên và vài đệ tử nghe được. 
Chị Diện cũng cố hát với thánh nữ. Nhưng thánh nữ nói 
chị hát không ra gì khi sánh với các thánh. Nhưng chị 
Diện trả lời có thể chị hát không ra gì khi so sánh với các 
thánh nhưng trong tu viện chị vẫn nổi tiếng hát hay. Lúc 
đó thánh nữ và chị cùng cười và đệ tử nghe thấy tiếng 
cười đó. Khi biết chuyện đó lộ ra bên ngoài soeur Diện 
lấy làm tiếc và chị rất buôn phiền vì chuyện đó. 

Nhưng theo lời cầu xin của chị những cuộc hiện ra 
không tỏ ra bên ngoài nữa. Từ 27 tháng ba năm 1927 
không còn đệ tử nào được chứng kiến hiện tượng lạ nữa. 
Nhiều em rất buồn. Có người nói có lẽ chị giáo không 
được sốt sắng như xưa. Nhưng các em nói: "Không đâu! 
Chị sốt sắng hơn xưa nhiều." Các đệ tử có ngạc nhiên về 
chuyện không được thấy gì nữa thì cũng chỉ là chứng cớ 
cho thấy họ thành thực khi nói đã thấy một vài chuyện 
trước đây. 

Trong bức thư ngày 19 tháng 2 năm 1928 chị Diện tả lại 
cuộc hiện ra sau cùng của thánh nữ Catherine như sau: 


98 


"Thưa cha, Con xin thưa cha vài chuyện cá nhân. Con 
nói chuyện một mình với một người đàn ông và thánh 
Catherine đã hiện ra với con. Vì thế con xin thú. tội trước. 
Thư này dài và nhiều chuyện. Con phải cố gắng lắm mới 
viết cho cha và sẽ làm cho cha bị quấy rầy. Nhưng 
thánh Catherine nói là nếu con không vâng lời ngài mà 
viết cho cha thì ma qui sẽ lợi dụng và ngài sẽ bỏ con. Xin 
cha kiên nhẫn với con." 

Người đó ở giáo tỉnh Bác (Hà nội). Khi con còn ở nhà, 
cha mẹ ông và ông đến nhà con chơi. Khi ông biết con 
định đi tu ông rất buồn và tìm dịp gặp con để tỏ nỗi lòng, 
nhưng con vẫn cương quyết. 

Một hôm con phải đi xa nhà để tập hát. Trong khi đó 
gia đình ông mời thày bói đến phòng kín. Họ nói chuyện 
rất lâu. Sau đó họ ngồi nghe thày bói nói về tương lai của 
chúng con. Thày nói nhiều chuyện về con nhưng có một 
chuyện ông ta nhớ kỹ là ông thày nói: "Cô đó sẽ đi tu 
nhưng không ở đó đến chết đâu. Nếu cô can đảm thì cô 
chỉ ở nhà dòng đến 25 tuổi thôi, không lâu hơn." 

Sau đó con bị nhiều lo âu vì con nói nhiều lời xúc 
phạm đến cha mẹ ông ta và làm cho họ xấu hổ. Vì thế 
ông ra đi nhưng trước khi đi ông viết cho con một bức 
thư rất thân thiết và hứa sẽ đợi chờ con. Tuy biết ông 
muốn thế con lại càng cương quyết và xin Chúa dẹp bỏ 
những chướng ngại. Mỗi lần nhận thư ông ta con càng sợ 
hãi. 

Một hôm anh con đến thăm con vừa đi ra thì ông ta 
vào. Con nói với ông là con phải đi tìm thiên thần theo 
luật dòng. Nhưng anh ngăn con và nói: "Anh mệt nhọc 
lắm mới đến đây được. Anh không có ý xấu gì. Nếu em đi 
kiếm thiên thần thì anh mệt nhọc đến đây cũng bằng vô 
ích thôi. Vì Chúa em hãy ở lại một phút thôi." Và con ở 


99 


lại. Ông nói: "Anh thổ lộ cho em. Dĩ nhiên có nhiều 
chuyện em không thích nhưng em tha thứ cho anh và 
thương anh." 

"Từ khi được tin em vào dòng, anh vẫn nhớ em ngày 
cũng như đêm, và anh không thay đổi quyết định. Nhất là 
từ đầu năm nay anh lại càng nhớ em và anh không thể học 
hành nổi. Anh đã đỗ ba kỳ nhưng năm nay anh không 
dám thi như đã định. 

Mới đây anh gặp những chuyện kỳ lạ mà không hiểu 
nguyên đo. Và lòng anh thay đổi hoàn toàn. Có lần anh 
thức cả đêm viết thư cho em. Nhưng khi xong thư nhìn 
lại thì chỉ thấy tờ giấy trắng.Anh sợ quá. Hôm sau anh 
thử viết lại. Nhưng đang viết thì đèn tất và mực đổ ướt cả 
thư. 

Anh bỗng đau khổ vô cùng tưởng là chết phải kêu cha 
xức đầu. Cũng hôm đó thì hình em vẫn dấu trong rương 
biến mất không tìm lại được. Anh mới thấy mình có lỗi. 

Bây giờ anh rất buồn và hối hận và anh chán thế gian 
lắm rồi. Anh không biết trong tương lai đền tội mình ra 
sao. Anh định vào dòng PPXX. Nhưng không biết có 
thích hợp không? Em xét xem anh định như thế được 
không và cho anh hay. 

Khi thấy ông ta thành thực con yên ủi ông ta làm cho 
ông ta khóc. Sau đó ông cám ơn con và ra về. 

Con muốn trình cha mọi sự con nhớ vì con không 
muốn dấu cha chuyện gì. Không biết con có quên gì 
không? 

Bây giờ con kể chuyện thánh Catherine. Trong khi con 
nói chuyện với ông đó thì con thấy thánh nữ đứng cạnh 
con yên lặng và ngó vào chàng trai đó. Con không biết 
anh ta thấy thánh nữ không. Trong suốt thời gian anh 


100 


luôn ngả nón về phía thánh nữ và về phía con. Sau khi 
anh đi thánh nữ mới nói: 

"Thánh nữ hỏi con sao không đi kiếm thiên thần. Con 
chỉ cười. Ngài mới nói: "Hai em đều có ý tốt nhưng qui 
ở đó và nó có thể lợi dụng. Nên Chúa đã sai chị đến bảo 
vệ em. Càng ngày quỉ càng tấn công em. Chúa thấy em 
còn quá yếu đuối nên người thương em. Nếu nài cho phép 
quỉ tiếp tục kích động anh ta thì có thể làm cho anh ta 
nhiều rối loạn bên trong cũng như bên ngoài. Còn em 
thì không đủ năng lực để chịu những thử thách cực nhọc. 
Chúa đã thay đổi lòng anh ta và cho anh ta có thể chống 
lại cám dỗ. Vì em cầu nguyện sốt sắng nên Chúa thương 
em và nhận lời. Em phải hết lòng cám ơn Chúa và tiếp 
tục cầu nguyện cho anh ta.” 

"Sau đó con xin thánh Catherine nói về sự thương khó 
của Chúa. Sau đó ngài khuyên con phải thành thực với 
cha. Sau cùng ngài bảo là quỉ vẫn chú ý đến con con phải 
coi chừng. Ngài chúc lành cho con rồi đi. 

Con của cha. Diện." 

“Tái bút: Con xưng tội với mẹ bề trên. Mẹ phạt con và 
bảo: nếu con còn tái phạm phải cho cha bề trên biết." 

Người ta cho chị xem hình thánh nữ trong sách của 
Joergensen. Chị bảo hình xấu lắm khi so sánh với thánh 
nữ mà chị đã thấy. 

Từ đó ngoài tên thánh Maria vì lòng sùng kính Đức 
Mẹ chị chọn tên thánh là Catherine và ký tên như thế để 
cảm tạ những ơn lành Thánh nữ ban cho chị. Việc đổi 
tên không ai để ý vì tại nước Việt nam chẳng ai để ý 
đến việc đổi tên. Sau này khi chị Diện làm bề trên nhà 
tập ở Thanh hoá thì chị chọn thánh Catherine làm bổn 
mạng nhà tập. Không ai biết lý do trừ cha linh hướng tại 
sao chị chọn tên này. 


10I 


Chương 4 
Với Chúa 


Socur Catherine Diện đã ghi lại trong cuốn sổ lớn 
những cuộc thăm viếng của Chúa Giêsu, nói chỉ tiết về 
những cuộc đối thoại với Ngài và kể ra những lời Ngài 
nói với chị. Cuốn số thứ hai ghi lại những gì chị đã học 
được về sự thương khó do chính miệng Chúa Cứu Thế và 
những gì thánh nữ Catherine đã nói cho chị về chuyện 
đó. Chị thêm vào nhiều hoàn cảnh việc Chúa chịu thương 
khó đã được kể ra trong nhiều sách đạo đức mà chị 
không hề biết. Chị muốn biết hết về sự thương khó của 
Chúa. 

Hai cuốn sổ này được trao cho cha linh hướng vào cuối 
năm 1929 và cha đặt vào trong một góc tủ. l5 năm sau 
năm 1944, khi chị Diện liệt giường và bác sĩ đành bó 
tay, hai cuốn sổ được trao cho chị trước mặt nhiều nữ tu 
và họ không biết nội dung những cuốn sổ đó. Cha linh 
hướng chỉ muốn yên ủi chị khi nhắc lại những kỷ niệm 
về những ơn Chúa ban cho chị. 

Sau khi chị chết tưởng rằng sẽ lấy lại được hai cuốn sổ 
đó nào ngờ chị đã đốt mất trước mặt chị không giải thích 
về nội dung cho chị thi hành lệnh. 

Cùng thời gian đó cha linh hướng trong một cuộc hỏi 
kiến ngắn có hỏi chị như sau: 

- Bây giờ con sắp ra trước mặt Chúa phán xét, con hãy 
cho cha hay con thành thực trong tất cả những gì con nói 
liên quan đến những cuộc hiện ra mà con đã kể lại. 

Không lo âu bối rối và do dự chị cho hay mình đã nói 
hết sự thực với sự chân thành hoàn toàn. 


102 


Chỉ có những bản trích dài từ hai cuốn sổ lớn đó mới 
cho ta hay về những cuộc nói chuyện êm đềm làm sao. 
Thôi thì chỉ xin kể ra vài kỉ niệm cá nhân và trích ra từ 
những thư của chị gửi cho cha linh hướng vì những lý 
do khác nhau. 

Trong một cuốn sổ chị cho hay rất nhiều về những chỉ 
tiết Chúa đã xỏ nhẫn hôn phu cho chị ra sao. Chị cũng kể 
là trong một dịp khác Chúa cho chị đặt tay vào những 
thương tích của Ngài. Vết thương này rất sâu nên chị có 
thể xỏ cả bàn tay vào. 

Trong một cuộc hội kiến khác chị kêu lên với Chúa: 

- Nếu trong ngày phán xét Chúa cũng nhân lành và 
nhân từ như khi Chúa hiện ra với con thì con không sợ hãi 
gì. 

Chúa Giêsu đã trả lời: 

- Nếu con biết sử dụng ơn ta không những ta sẽ nhân 
lành với con trong ngày phán xét mà ta còn nhân từ hơn 
nữa và ngày đó con sẽ hạnh phúc hơn khi ta hiện ra với 
con bây giờ. 

Những cuộc hiện ra không đều đặn và khi đó chị 
Diện đau khổ rất nhiều. Nhất là trong tháng hai 1927. 
Những đám mây đen che phủ tâm hồn chị. Hầu như đêm 
nào cũng thế chị bị quỉ tấn công, cám dỗ chị bằng đủ 
cách đến nỗi chị không dám về phòng ban đêm. Chị 
không thấy bình an trong đó. Qui luôn ở bên cạnh chị. 
Chị thường không dám nằm mà ngồi để dễ chống lại hơn 
những khơi động do quỉ làm cho chị lo lắng về nhiều đề 
nghị khác nhau và liên tục. 

Tâm hồn và trái tím chị cũng không liên tục được 
Chúa chiếm hữu. Thánh Giáo hoàng Grêgôr1ô cho là: "sức 
mạnh tình yêu làm tăng thêm hiểu biết." về người mình 
yêu. Socur Diện khao khát biết hết những chỉ tiết về 


103 


cuộc khổ nạn của Chúa. Nhưng những gì chị ghi thì đã 
mất. Chỉ còn lại 12 điều về những cú đòn đánh hay những 
giọt máu đổ ra... Chúa khuyên chị đọc lại những điều ấy 
hàng ngày. Ngài chỉ xin chị nói cho học trò tôn sùng sự 
thương khó của ngài. Chúng tôi không muốn kể ra 12 
điều này vì sợ mình sẽ truyền bá một sự sùng kính mới 
trong giáo hội. 

Sau đây là bản trích vài thư của chị không có ngày 
tháng: 

"Con xưng tội với Chúa về những lầm lỗi trong mấy 
tháng qua. Chúa ơi! Ngài đã la rầy con hai hay ba lần còn 
nghiêm khắc hơn cha khi cha rầy con là người kiêu ngạo. 
Sau đó Ngài hỏi con: “Trong trường hợp đó cha linh 
hướng dậy con thế nào? Ngài cũng hỏi con nhiều điều 
làm con phải xấu hổ. Khi đó con đổ tội cho X và Ngài 
còn la con hơn nữa." 

"Giữa đêm thứ năm vào giờ con xin phép cha để 
nguyện ngắm, con ôn lại trong trí sự hấp hối của Chúa, 
bỗng chốc con thấy Ngài ở bên con như ngày xưa và rất 
sáng láng. Con nhắc lại cho Ngài là con rất lo âu về việc 
những người khác cũng thấy Chúa trong lần hiện ra 
trước đây và những lộn xộn do việc đó màra. Con đang 
suy nghĩ trong trí thì Chúa Giêsu nói: "Con đừng lo lắng. 
Lần này cha không để cho ai thấy cha." Cuộc hội ngộ thật 
êm đềm. Khi có dịp con sẽ kể lại hết cho cha." 

Sau đây là vài đoạn trong bức thư khác: 

"Trước hết Chúa hỏi con: "Tại sao con vào dòng.” 
Con trả lời: "Vì con yêu Chúa." Ngài lại hỏi con: "Con 
yêu ta hơn hết không?” Con trả lời có. Ngài lại hỏi: "Con 
yêu ta hơn yêu chính con không?” Con không trả lời gì 
cả. Lúc đó Chúa khóc và bảo con: "Con ơi, con là hôn 
thê của ta. Hồn xác con là của ta. Tại sao con không để 


104 


ta hành động theo ý ta?" Nếu con yêu ta hơn chính con 
con không quay về con, con hoàn toàn phó thác theo ý 
ta để ta có thể thử thách con. Nhưng vì con tự ái ta 
không được tự do và ta buồn về chuyện đó." 

"Như thế khi ta để con phải sự khó chút ít, ta nghỉ yên 
trong lòng con để coi xảy ra như thế nào cho con và con 
nghĩ là cha không muốn con nữa, ta không yêu con nữa, 
và vì thế nhiều lần con muốn bỏ cha. Thực sự ta hiến 
mình cho con hoàn toàn và ta cho con nhiều ơn mà ta 
không cho người khác. Tại sao con không biết ơn ta hơn 
Và con còn từ chối hy sinh? " 

Cha nói những điều đó để con tập suy nghĩ một chút. 
Nhưng con đừng nản lòng. Vì ta vấn tiếp tục yêu con. 
Nhưng con phải nhớ nhân đức không được thử thách 
không phải là nhân đức. Vì thế cha muốn thử thách tình 
yêu của con và bây giờ cha có thể nhận ra là con còn 
quá yếu đuối đến nỗi cha vừa đặt thánh giá trên vai con 
thì con đã ngã và cha lại phải vội vã cất đi. 

“Từ nay về sau con phải phó mình hoàn toàn theo ý 
cha. Đức tin phải là ánh sáng soi hồn con. Con hãy nhớ 
lại lời cha linh hướng nói với con cách đây không lâu: 
"Những ơn quí giá nhất cho linh hồn con không phải là 
cuộc hiện ra của Chúa." Có gì lạ lùng khi con yêu ta vì 
ta hiện ra? Con hãy luôn nhớ điều này: Đừng ước ao 
những cuộc hiện ra. Từ nay con phải cư xử như người 
đàng hoàng và đáng tin, theo như đòi hỏi của nhiều ơn 
con đã nhận được cho đến nay." 

"Thưa cha, đó là những cảnh cáo của Chúa cho con. 
Bây giờ con mới thực sự mở mát linh hồn con ra và thấy 
con như thế nào. Con phải xấu hổ là đúng. Con không 
biết nói gì với cha. Cha biết rõ linh hồn con. Con xin cha 
cầu nguyện cho con và xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con." 


105 


Sau cùng đây là câu chuyện hiện ra lần cuối: 

"Thưa cha con xin kể lại về lần hiện ra hôm nọ. Con 
đang cầu xin Đức Mẹ thì Chúa đến. Ngài hỏi con: "Con 
chờ đợi gì khi con mong cha đến." Con trả lời: "Con 
mong cha viếng thăm cho khỏi tiếc xót Chúa không hiện 
ra." Chúa mới nói: "Nghĩ đến cha rất tốt, nhưng còn 
ngàn lần tốt hơn là con sẵn lòng tuân theo ý Cha hơn là 
muốn cha theo những ước muốn của con.” 

"Sau đó Chúa khuyến khích con như sau: "Cho đến nay, 
ta xử sự với con như với người con còn yếu đuối. Nhưng 
bây giờ là lúc ta hành động với con như với vị hôn thê 
khôn ngoan và trung thành. Từ nay con phải tỏ ra cứng 
rắn và can đảm. Đừng sử sự như trẻ nhỏ kẻo con không 
lớn được. Con biết rõ là ta luôn thân ái với con cách 
đặc biệt. Con cũng phải tỏ tình yêu khác thường đối với 
ta." 

Hơn nữa ta báo cho con hay qui đang âm mưu chiếm 
hữu linh hồn con. Nó đã dùng nhiều cuộc phục kích khác 
thường. Chúng đồng ý thi hành điều này là cố gắng làm 
cho con mất sự đồng trinh. Nếu có lần con theo những 
xui giục của chúng, linh hồn con sẽ mất ơn nghĩa và bất 
lực. Và thế là cám dỗ con chỉ là trò chơi đối với chúng nó. 

"Sau đó nó sẽ xui con những cảm tình lo âu và xấu hổ 
để con không dám thổ lộ với cha linh hướng. Khi bên 
trong con không còn ơn, bên ngoài không có sự nâng đỡ 
của cha linh hướng chúng hi vọng sẽ chiếm được hồn con. 
Cha không nói rõ con sẽ bị thử thách ra sao để khỏi đặt 
con vào vòng nguy hiểm." 

“Từ nay con phải chú ý và khôn ngoan. Hãy dựa cậy 
vào ơn cha để có thể chống lại cám dỗ. Nhưng hãy nhớ lại 
những gì cha thường nói với con: phải luôn thành thực và 
tin cẩn cha linh hướng. Con biết ngài có quyền hướng dẫn 


106 


con bên ngoài, bên trong. Như thế sẽ dễ dàng và dẹp bớt 
chướng ngại. Qui tìm trăm phương ngàn cách thử thách 
nhân đức của con. Cha chỉ xin con một điều: khi qui 
khơi ra gì trong đầu óc con dù con đã chống lại con 
cũng phải cho cha linh hướng hay. Dù con xấu hổ thế 
nào con phải tin cậy cho ngài hay. Cha thương con cha 
mới nói hết. Ngay cả khi vì yếu đuối con không chống 
được những xui giục, và có ngã cách nào thì con cũng 
phải cho cha linh hướng hay. Cha đòi buộc con như thế. 
Không phải chỉ là lời khuyên thôi. Con hãy nhớ là đừng 
nghe lời quỉ mà xấu hổ trước cha linh hướng. Cha bảo 
đảm ngài thương hại con, ngài sẵn lòng nghe những tâm 
sự và không làm cho ngài khó chịu tí nào. Con biết từ khi 
con quyết định vào dòng, con đã bị thử thách về đức sạch 
sẽ và con đã can đảm chống lại vì yêu ta. Từ nay cha 
không muốn con bị cám dỗ hơn người khác về chuyện 
đó. Vì thế ta cấm qui không được khuấy khuất con ban 
đêm. Nhưng nó phàn nàn là cha không cho nó cám dỗ tự 
do. Nó nói nếu con biết tất cả các loại tội biết được về 
đức trong sạch chắc chắn là con đã ngã. Nhưng vì ngay 
từ đầu ta đã cấm nó gieo rắc những chuyện ấy trong lòng 
con, nó bảo là không đáng ngạc nhiên khi con có thể 
chống lại những cám dỗ mà ta cho phép nó. Nó phàn 
nàn vì ta cho con hay âm mưu của nó. Nó rất bất mãn 
với ta." 

Vì thế ta sẽ cho nó thả cửa cám dỗ con từ nay về sau và 
ta sẽ nhìn nó làm. Nhưng con hãy nhớ qui không ép ai 
phạm tội được nếu người đó không theo nó. Hãy dựa vào 
ơn cha và dựa vào cha linh hướng để có thể chống cự. 
Cha sẽ giúp con khi qui gây ra do người khác mà thúc 
đẩy họ gây xáo trộn bên ngoài. Nhưng con phải lưu ý là 
phải đơn sơ, khi con ra ngoài tu viện nói chuyện với 


107 


người bên ngoài, hay khi con tiếp khách, dù họ là người 
thế nào, phải giữ gìn và đừng tin vào ai cả. Cha đã báo 
cho con là qui xảo quyệt lắm. Ta thương con không bờ 
bến. Hãy cố gắng lợi dụng ơn này. Hãy hoàn toàn vâng 
lời cha linh hướng. Đừng bao giờ vì xấu hổ mà dấu ngài 
chuyện gì. Cha khuyên con hãy nhớ và ý thức luôn. " 

"Lúc đó con nói với Chúa: "Lạy Chúa nhân lành vô 
cùng, vì thương con Chúa đã dậy con như thế. Con luôn 
biết ơn Chúa. Con sẽ thành thực hết lòng với cha linh 
hướng và con sẽ vâng lời Ngài. Chúa cứ yên trí. Dù cho 
xấu hổ con cũng nói với ngài hết như con nói với cha. 
Và con quyết định sẽ làm hôn thê của Chúa cho đến 
chết." Bấy giờ Chúa nói: "Nếu con giữ lời cam kết với 
ta, con sẽ sung sướng và cha rất hài lòng." Sau đó Chúa 
chúc lành cho con và cầm lấy taycon: "Đừng quên những 
ơn to tát mà cha ban cho con”; rồi Chúa biến đi." 

"Lạy cha dấu yêu, làm sao diễn tả được tâm tình con 
lúc này. Con đau khổ trăm bề. Ba đêm nay con không 
ngủ. Mắt con đẫm lệ. Vì một đàng quỉ quấy con cả 
đêm, đàng khác tâm trí con xao xuyến và sợ hãi. Ngày 
và đêm hình như con nghe tiếng báo cho con là một 
ngày kia linh hồn sẽ phải chịu một thử thách quá sức con 
không thể thoát ra nổi. Tâm trí con tưởng tượng ra muôn 
ngàn điều làm cho con sợ hãi quá sức. Thưa cha, nếu bây 
giờ con phạm tội bên ngoài hay bên trong, xin cha đừng 
nghiêm khắc với con vì con sợ quá mà thôi." 

Con xin cha tha thứ cho con con muốn viết cho đàng 
hoàng nhưng không thể cầm trí. Chỉ nhìn chữ viết của con 
cha sẽ hiểu tình trạng linh hồn con. Con bất lịch sự đù con 
không muốn. 


108 


Chương Š 
Khúc quanh nguy hiểm 


Độc giả thấy là thử thách không tha cho nữ tu trẻ tuổi 
tên Diện từ khi chị vào nhà tập. Vàc thời điểm này, 
những thử thách đó thay vì giảm bớt hình như lại tăng 
thêm, và làm cho chị lo âu đến độ có thể chết được. 

Tuy nhiên những tính tốt của chị làm cho nhiều người 
có cảm tình với chị. Vẻ mặt chị rất dễ thương. Toàn thể 
con người chị toát ra vẻ quí phái đơn sơ và đáng yêu. 
Trí khôn bén nhạy dù chỉ học qua chương trình tiểu học, 
đức tính sống động và cương quyết, trái tim dễ cảm và tế 
nhị làm cho chị hơn những bạn bè khác. Cái nhìn và nụ 
cười dễ thương, tiếng nói dịu dàng trong sáng khi đọc 
sách trong nhà nguyện hay nhà cơm, làm cho cả cộng 
đoàn thích thú trong những lúc bình an và phẳng lặng. 

Không ai có ý nghĩ trách chị về tính xấu nào. Tuy nhiên 
biết bao là đau khổ. Những bức thư của chị cho ta thấy 
linh hồn chị bị lo âu và lo lắng. 

Vào dịp tân niên 1928 chị viết cho cha linh hướng: 
"Không có cha giúp đỡ nâng níu trong những khi bị thử 
thách như thế chắc là con đã bị mất ơn gọi rồi... Ở đây 
con như chiếc thuyền qua biển sóng gió bão bùng, nhờ 
tình thương của Chúa đã dùng cha mà con được cứu 
thoát. Điều này làm cho con vui mừng trong dịp đầu 
năm này. Cha ơi, xin hãy thương xót con. Con thuyền 
khốn khổ của con sắp chìm đắm mà vẫn còn xa bến bờ. 
Bao nhiêu lần tâm hồn con bất định vì sóng gió vùi dập. 
Còn bao nhiêu bão tố trên trần gian. Cha ơi, con xin cha 


109 


gìn giữ con trong an bình để thuyền con khỏi vỡ tung và 
có thể đến bến Nước Bình an và tự do an lành." 

Chị dòng trẻ từ 1924 đã chống lại qui dữ tấn công vẫn 
tiếp tục bị tấn công năm 1928. Ngày 28 tháng l năm 1928 
chị viết: 

"Con xin cha thương con đặc biệt vì con đang đấm chìm 
trong lo âu. Từ khi cấm phòng xong không có đêm nào 
quỉ không hiện ra với con nói là con phải chọn cha linh 
hướng khác. Nó bày ra mọi lý lẽ cho đạt được mục đích 
đó. Con không thể kể hết những lý lẽ ra đây. Con chỉ xin 
nói ra vài lý lẽ cho nó biết là con không vâng lời nó khi 
con dấu diếm không nói với cha. Nó khuyên không nên 
chọn bề trên làm cha linh hướng kẻo dần dần người ta sẽ 
nghi con đi hớt lẻo về lỗi lầm của người khác." 

"Đàng khác theo như nó thì cha thấy trách nhiệm quá 
nặng và làm cho phải lo âu và muốn có người khác coi 
sóc linh hồn con, nhất là từ khi con nói về chuyện đó 
hình như cha giận, và cha không muốn gặp con nữa. Nó 
còn nói đừng xin cha dâng con cho Chúa vì cha coi con 
như một người gây rối chỉ làm cho cha luôn khó chịu. 
Nó còn thêm là con đã xin cha điều ấy một hai lần nhưng 
cha đã không làm.” 

Nó còn nói nhiều điều kỳ lạ con không muốn kể ra làm 
chi. Con không tin vào điều nó nói. Tuy nhiên có một 
điểm con hơi tin đôi chút là có những người nghi ngờ con 
cáo tội người khác khi con gặp cha hơi lâu một chút. 
Điều này con đã biết trước cha. Nhưng Chúa đã trấn an 
con về điểm này nên con không còn sợ gì nữa. Con tin là 
ít lâu nữa con sẽ khỏi lo chuyện này.” 

Nhưng những nghi ngờ càng ngày càng tăng cho đến 
một lúc soeur Diện sợ không dám gặp cha linh hướng. 


110 


Đây là điều chị kể lại nhiều tháng sau trong một thư 
không đề ngày: 

"Con rất muốn gặp cha trong toà giải tội... Nhưng như 
thế chỉ là đổi cái khổ này lấy cái khổ khác thôi. Thực là 
chuyện đau lòng. Quay phía nào con cũng thấy thánh giá 
bằng đá cả. Cha ơi, khi tối đến cha đọc kinh cho con 
nhá. Vì khi con sắp đi ngủ con, con run rẩy tứ chi, tim 
con như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như là Chúa dẫn 
con đến vườn Giệt si ma ni. Hiện giờ tâm hồn con buồn 
đa diết." 

Trong nhiều trường hợp socur Diện dù muốn gặp cha 
linh hướng cũng phải bó buộc không gặp. Sau hai ba 
tháng không hỏi ý kiến cha, thì sự động chạm trong cộng 
đoàn cũng bớt đi. Ngày 6 tháng 3 năm 1929 chị viết: 

"Sáng nay đáng lẽ con gặp cha, nhưng con phải coi 
chừng người khác sợ rằng... Con nghĩ là cha hiểu con. 
Bây giờ mọi người đễ thương và ưu tiên cho con. Thỉnh 
thoảng mẹ gọi con cho con ý kiến. Hình như họ sợ những 
sự trần gian làm hại cho linh hồn con.” 

Trong năm 1929 nầy soeur Diện lại thấy có ý muốn đi 
đòng Kín. Chị trình bày ao ước của mình cho bề trên như 
sau: 

“Thưa cha. Từ lâu cha vất vả giúp con vững vàng theo 
ơn Chúa kêu gọi. Con xin cha thương con, như cha vẫn 
hằng thương con, cho con một ơn con từng mong ước là 
cho con vào dòng Kín, như con hằng ao ước. Từ năm 
1926 con đã trình cha mọi lý do tại sao con ước ao như 
thế. Những lý do đó đang thôi thúc con hơn bất cứ lúc 
nào." 

"Con đã vâng lời cha xua đuổi ao ước ấy ra khỏi lòng 
con nhưng không được. Nhân danh Chúa, con xin cha 
cân nhắc kỹ lưỡng thỉnh nguyện của con. Nếu thực hiện 


111 


mộng ước có lợi cho linh hồn con thì dù cho có trở ngại 
nào, con xin cha đừng do dự nữa... Như thế con sẽ xa cha. 
Nhưng sẽ đến ngày cha thấy rõ ràng là cái gì liên quan 
đến linh hồn con bên trong cũng như bên ngoài, và như 
thế tốt hơn là con ở với cha.” 

"Cha ơi, tại sao cha không thương con khi cha thấy con 
trong tình trạng bất định? Khi chưa thực hiện được 
nguyện ước thì linh hồn con không an bình. Tâm hồn 
con động đậy như kim nơi cái địa bàn. Nếu cha không 
cho con vào dòng Kín được con cũng thoả mãn miễn là 
con tu cho trọn. Nhưng khó biết bao cho con nếu con 
sống trọn đời trong Dòng Mến Thánh giá." 

"Vai trò của con đối với các soeur càng ngày càng khó 
khăn. Hình như các soeurs bất mãn khi thấy con còn ở 
trong dòng. Họ cho thấy là họ không muốn có con nữa. 
Con thấy mình như gánh nặng cho họ. Bao lâu con còn ở 
với họ có lẽ họ không tiến bộ được vì tâm trí họ luôn 
buồn phiền vì con... Họ còn nói con còn tu con sẽ sa hỏa 
ngục vì con làm cho nhiều linh hồn hư mất. Họ bảo con 
như lưới giăng bẫy bát linh hồn họ.” 

"Mẹ Bề trên còn la rầy con: "Bề ngoài con tốt và bình 
đị, người ta tưởng con nhân đức nhưng nghĩ cho cùng, 
trong lòng con có thực như thế không? Hay con chỉ giả vờ 
nhân đức cho người ta khen con? Khi chết thì mọi người 
đều biết." Hôm đó mẹ la con quá chừng. Tất cả sự la rầy 
tóm lại ở chỗ con giả hình, như thế con không có ơn gọi 
và chỉ sinh dịp tội cho kẻ khác.” 

“Từ lâu lắm, con không phạm lỗi gì bên ngoài. Hôm đó 
con cáo mình đã làm vỡ bóng đèn. Mẹ lợi dụng dịp đó 
nói lên nỗi lòng của mình. Vậy là ai cũng yên trí con rồi 
và con đi tu viện nào thì cũng vẫn gặp những khó khăn 
đó." 


112 


"Đàng khác khi con đến chỗ nào trong tu viện để lo 
công chuyện øì thì người ta nói con nhiều chuyện, con 
nghe được là con chỉ là người giả hình và chỉ có phần 
xác ở trong nhà dòng thôi. Nhiều khi họ nói rõ quá nên 
các đệ tử đều hiểu. Mỗi lần ở nhà thử có chuyện có soeur 
cho con hay là bao lâu con còn ở trong nhà thử thì nhà thử 
không hề có sự bình an.... Họ nói thế và nhiều điều khác 
nữa để phê bình và nói xấu con..." 

Con chỉ cần khấn một lần nữa là xong. Nhưng khi thấy 
mình là gánh nặng cho các soeurs con không biết nghĩ 
thế nào. Điều làm cho con chán nản nhất là họ cho con 
là lưới đăng ra bắt nhiều linh hồn.Vậy là con là qui rồi? 
Con sẽ ra sao? Nếu con khấn trọn con sẽ làm cho nhiều 
chị phải khó chịu. Nếu con trở lại trần gian con chỉ sợ 
một điều là mất đức trinh khiết. Nghĩ đến điều ấy con 
buồn kinh khủng. 

"Thưa cha, nếu có thể chấp nhận thỉnh cầu của con thì 
xin cha đừng từ chối kẻo sau này cha lại tiếc. Vả lại 
không phải vì lý do đố mà con muốn vào dòng Kín. Con 
nuôi ý nghĩ này từ lâu vì một lý do khác. Giả sử dòng 
Mến Thánh giá giữ luật như dòng Kín con sẽ không 
muốn gì nữa." 

"Còn về dấu hiệu cha muốn có, thì con không thể 
làm được gì vì ngày Chúa cho cha một dấu hiệu chưa 
đến. Con không thể ép Chúa được. Còn về phần con thì 
từ khi cấm phòng con bình an với Chúa. Con chưa phạm 
một tội cố tình nào.” 

Nói dài như thế chỉ để cho thấy chị Diện bị lo lắng và 
đau khổ như thế nào. Chị không phải là nạn nhân của trí 
tưởng tượng và không nói quá. Cả cộng đoàn nghi ngờ 
chị, dù chị rất hãng hái, vui vẻ, nhanh nhẹn và lôi kéo 
được cảm tình của người khác. 


113 


Các nữ tu Mến thánh Giá có lòng đạo đức thật và 
những khuyết điểm thường của chị Diện không đủ làm 
cho người ta không thương chị. Nhưng vẻ bên ngoài 
thực khác thường nên chỉ giải thích được là: chị Diện 
không có nhân đức thật nên mọi sự chỉ là đóng kịch. Chỉ 
có thể nói chị đóng kịch là một nết xấu chung cho mọi 
người trên thế gian. Lý do làm cho người ta nghĩ như thế 
rất nhiều và mạnh mẽ. Độc giả có thể biết được những lý 
do chính. 

Chị Diện thấy mình rõ ràng bị cả tu viện tẩy chay. Tại 
sao người ta lại muốn không cảm thấy những hồng ân 
Thiên Chúa? Thấy chị không lay chuyển giữa những thử 
thách lớn lao rất là hữu ích. Nhưng thực sự bầu khí tu 
viện thực khó thở đối với chị và làm cho chị đau đớn. Chị 
thổ lộ với cha linh hướng. Bên ngoài sự nhẫn nại của chị 
vẫn không thay đổi giữa những lăng nhục. Chị chịu 
đựng tất cả không phàn nàn đôi khi còn làm cho người ta 
xác tín là chị giả hình rất giỏi. 

Vào cuối tháng 12 năm 1929 có thanh niên đến Toà 
Giám mục Phát diệm. Anh xin Đức Cha buộc soeur Diện 
giữ lời hứa và cho xem một bức hình anh ta và soeur 
chụp chung và chị mang áo thường, vì hình này theo anh 
ta cho hay chụp khi chị Diện còn ở nhà. Hình hai người 
cho thấy họ đã đính hôn với nhau. Chị Diện im lặng chịu 
trận. 

Sau khi chàng trai đi rồi người ta hỏi riêng chị, chị 
chỉ khóc thôi. Trong mấy phút đồng hồ chị không nói gì. 
Sau đó chị nói rõ và cho hay chị biết anh chàng đó nhưng 
không bao giờ chị chụp hình với anh ta cả. Chỉ có một 
lần chị chịu cho người ta vẽ hình trước khi đi tu vì các 
bạn nài nỉ. Chị không thể giải thích tại sao lại có hình 
chung hai người với anh chàng đó, tuy chị chỉ chụp một 


114 


mình và tặng hình đó cho em của anh ta nhưng không cho 
người nào khác. 

Chị viết cho cha linh hướng về vấn đề đó như sau: 

"Làm sao con có hình chụp chung với anh chàng ta? 
Có thể em anh ta đã cho anh ta tấm hình đó và anh ta đã 
dùng xảo thuật nào làm được hình đó." Xảo thuật này 
ông thợ chụp nào cũng làm được, nhưng người ta không 
cho đó là xảo thuật và lại thêm một bằng chứng cho xác 
tín của người ta là chị Diện giả hình. 

Chị không giải thích, một số nữ tu không cần giải 
thích. Thực là đơn giản. Bên ngoài tuy phiến diện nhưng 
rõ ràng. Không cần phải giải thích đó là hình ngụy tạo. 
Soeur Diện đã thực sự chụp hình với chàng đó. Thấy bằng 
chứng chị khóc không phải vì hối hận mà vì xấu hổ. Chỉ 
là trò giả dối thôi. 

Thực rất hữu ích khi có thể nói thử thách mới này 
không làm cho tâm hồn chị mất bình an và chị đã trèo 
núi thánh với tâm hồn vui tươi.Nhưng lịch sử một tâm 
hồn phải có sao nói vậy không nên kể theo như ý nghĩ 
của ta. Sự thực là thế này. Thử thách này cùng với thử 
thách trong 4 năm qua đã làm cho chị nản chí triền miên. 
Sự cay đắng tràn ngập tâm hồn chị. 

Trong tháng giêng, tâm hồn người nữ tu trẻ tuổi bị tấn 
công, ray rút, xô đẩy từ mọi phía, bỗng cảm thấy kiệt 
sức, lung lay và rơi vào thất vọng cùng cực. Socur Diện 
rơi vào tình trạng không lối thoát. Không còn hi vọng 
vào dòng Kín. Cũng không hi vọng được khấn trọn trong 
năm tới. Như thế thì còn ở dòng Phát diệm làm gì trong 
khi bề trên và bạn bè không tin tưởng và coi trọng sau 
khi nhìn thấy bức hình hai người và cuộc sống thành gánh 
nặng nề vô cùng. 


115 


Do những ý nghĩ đó chị sang Đức Cha xin giải lời khấn 
tạm. Đức Cha thấy chị là nguyên nhân cho nhiều chuyện 
xảy ra trong nhà dòng đã dễ dàng tha cho chị. Nguyên 
tác đã xong chỉ còn thủ tục giáo luật. 

Chỉ trong lúc đó chị mới đến cha linh hướng và nói: 
"Thưa cha con không còn bề trên nữa, không còn cha linh 
hướng nữa." Chị đã nhớ kỹ nhmg gì đã dậy trong nhà 
tập: lời khấn chỉ là thực hành lời khuyên Phúc âm, và ai 
muốn thì theo. Không có tội gì khi xin giải lời khấn ấy, 
nhất là chỉ là khấn tạm. Chị nhớ điều đó rất rõ ràng. 

Khi rời tu viện chị vẫn quyết định giữ mình đồng trinh 
vì chị đã hứa với Chúa là dù chị không thể vững bền 
trong cuộc sống tu thì chị cũng không lập gia đình. Cha 
linh hướng biết rằng xét theo phương diện thần học thì 
lập trường của chị rất đúng. Nhưng trong cuộc gặp gỡ lâu 
nhất giữa ngài và chị, ngài cố gắng cho chị hay sự bất 
trung rất là nặng nề và những hậu quả ghê gớm của nó. 
Không có lý chứng nào làm cho chị lay chuyển và chị ra 
về cương quyết làm theo ý định. 

Nhưng 48 tiếng đồng hồ sau cha linh hướng nhận được 
thư này: 

"Thưa cha. Xin cha tiếp tục hướng dẫn linh hồn con. Vì 
thế con xin nói cho cha về việc Chúa hiện ra hôm qua 
quở trách con vì lỗi lầm hôm qua." 

"Lúc đó là 7 giờ chiều. Sau khi giao cho chị X coi đệ 
tử học con vào nhà nguyện và tự hỏi không biết Chúa 
còn yêu con không, bỗng con thấy Ngài đứng trước mặt. 
Trời tối đen như mực. Nhưng con thấy mặt Chúa rõ ràng. 
Trước hết Ngài hỏi con: "Từ khi con phó mình cho cha 
qua lời khấn cha có làm phiền con không? Cha có bất 
trung không thương con không? Con hãy nói cho cha 
nghe." Khi đó con biết lỗi nên không nói gì. Chúa lại nói: 


116 


"Con đừng sợ vì lần này cha không quở trách con như lần 
trước. Cha chỉ muốn con nhận lỗi và cha chỉ muốn con 
nhớ lại cha đã yêu con cho đến lúc này như thế nào. Con 
phải trả lời thành thực như cha thấy rõ lòng con." Con trả 
lời: "Hẳn là con hay làm phiền lòng Chúa. Còn Chúa, 
Chúa đâu có làm phiền øì cho con đâu." Chúa nói: "Vậy 
tại sao con lại cát đứt sự kết hợp cách vội vã mà không 
cho Cha hay?" Thường khi con muốn quyết định gì con 
cầu nguyện và bàn với cha linh hướng để biết ý ta. 
Nhưng lần này, con muốn quyết định một điều quan 
trọng, liên hệ trực tiếp với cha mà con lại nghe theo qui 
xui và theo cảm xúc. Con được bình an trong Ta và đột 
nhiên con con xé nát lòng ta để thoát ra không nói gì cho 
ta hay một lời." 

"Khi con rời phòng mẹ Bề trên và tìm cha linh hướng ở 
phòng khách, ta đã đi theo con đẻ xem con nghĩ gì. 
Trong khi đó qui cám dỗ con mạnh mẽ và làm cho con 
ra cứng lòng. Gần một giờ qua mà con vẫn không thay 
đổi. Khi thấy thế ta soi sáng cho cha linh hướng nói là 
ngài thương yêu con. Chỉ lúc đó con nghĩ lại và vào nhà 
nguyện. ` 

"Lúc này cha cất đi bóng tối bao trùm hồn con cho con 
nghĩ lại và sau đó đi tìm cha linh hướng để nói lên ý chí 
cương quyết của con." 

"Di nhiên cha có đôi lúc phiền hà vì con. Nhưng chưa 
bao giờ như lần này. Cha hết lòng với con mà con không 
hết lòng với cha. Cha không từ chối ban ơn cho con khi 
con xin không bao giờ ngưng vì con làm cho cha buồn. 
Cha chỉ nhìn đến tình yêu của con đối với cha. Con yêu 
cha thật lạ kỳ, phải, con yêu cha. Nhưng khi cha xin hay 
đòi con điều gì thì con từ chối hay là con cho nhưng 
miễn cưỡng. Con để tự ái của con hơn cha. Do đó chưa 


117 


bao giờ con cho cha cái cha xin.Bao nhiêu lần cha linh 
hướng phải năn nỉ con vâng lời, nhất là trong những gì 
liên quan đến đức khiêm nhường. Chưa bao giờ con sẵn 
lòng dâng cho cha hi sinh do nhân đức này." 

"Lúc đó con thưa Chúa: "Xin Chúa dạy con Chúa muốn 
dâng gì và con sẵn lòng vâng lời ngay." Chúa nói: "Cha 
đã nói cho con từ lâu và cha vừa nói đây. Nhưng chỉ một 
chút lá thiếu ngay. Hơn nữa nếu ta xin con bây giờ, con 
cũng không sẵn lòng. Như thế là đủ. Ta buộc phải theo ý 
con cho đến khi con thực hành nhân đức. Chỉ khi đó hi 
vọng may ra thành công." Con nài nỉ và van xin, Chúa 
mới nói: "Khi con gặp bề trên cũng là cha linh hướng của 
con, con hãy xin về nhà mẹ." Con không trả lời gì tiếp 
tục nhìn ngài rồi bật khóc. Bấy giờ Ngài cười, đặt tay trên 
đầu tôi và nói: "Vì ta biết con không muốn chuyện đó và 
chuyện đó quan trọng đối với con nên cha nói thế. 
Nhưng ta không quyết định là con phải ở nhà mẹ, điều 
lại làm cho con buồn sầu. Con nói con sẵn sàng. Nhưng 
con săn sàng thực chưa?” 

Sau cùng Chúa bảo con: “Cho đến lúc này cha đã ban 
cho con nhiều ơn đặc biệt. Vì thế quỉ tìm địp làm hại và 
làm cho con mất tất cả mọi ơn trong tương lai. Càng 
đến gần ngày khấn trọng, nó càng lo lắng và cố gắng 
thành công trong chương trình của nó, đã hoạch định từ 
ba hay bón năm nay, sợ thất bại làm cho nó phải xấu hồ. 
Gần một năm nữa con sẽ tận hiến cho ta qua lời khấn 
trọn. Chúng cũng tụ họp và dùng mọi cách để thành 
công. Tại vì ở đây những dịp thuận tiện hơn chúng đã 
nghĩ ra những cạm bẫy rất nguy hiểm (chương trình của 
qui được trình bày chỉ tiết). 

Vì thế mà nơi tu viện khác con sẽ khỏi bị cạm bẫy và 
những cám dỗ khác. Vì con chưa nhân đức đủ. Ta bó 


118 


buộc phải đẩy xa chướng ngại không phải vì bề trên 
muốn cho con về. Con bỏ cha nhưng cha không bỏ con 
đâu." 

Chúa còn cho con những ý kiến sau: "Trước hết con 
phải cố gắng thực hành cho nhanh các nhân đức, nhất là 
đức khiêm nhường phải ăn rễ sâu trong lòng con. Đây là 
điểm chính cho con." 

“Còn đức trong sạch, con hãy giữ những quyết định con 
đã có và cha sẽ cho con ơn can đảm. Hãy giữ những thói 
quen mà con đã giao ước về điểm này và hãy kiên trì tin 
tưởng vào cha, và thế là đủ. Nhất là quyết định đừng liên 
hệ với nam nhân nào, dù cho địa vị của họ ra sao. Nếu 
phải tiếp xúc với đàn ông, con hãy giữ như hiện nay và 
con sẽ không gặp nguy hiểm." 

"Còn về linh hồn con, đừng tìm cha linh hướng khác. 
Bây giờ con buồn vì mất ngài. Cha sẽ chỉ cho con phải 
xử sự làm sao. Khi con ở tu viện khác cứ ba tháng con 
viết cho ngài về những lỗi lầm trong thời gian đó. Như 
thế con sẽ được bình an trong tâm hồn. Nhưng khi con 
lỗi nặng hay thấy mình thiếu kiên trì phải cho ngài biết 
ngay. Cha sẽ xếp đặt để con khỏi bị khó khăn khi liên hệ 
với ngài." 

"Con cám ơn Chúa đã cho con dễ dàng liên hệ với cha 
linh hướng. Sau đó con hỏi ngài: "Chúa biết con sẽ đi tu 
viện nào, Chúa cho con biết đi." Ngài trả lời: "Bề trên 
chưa quyết định về điều này. Nhưng con biết cha và bề 
trên rất thương con, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Tại 
sao con lại lo âu? Không lẽ cha và bề trên con không 
khôn ngoan hơn con sao? Con có nhớ cha trách thánh 
Martha điều gì không? Con đáng trách hơn thánh nữ. Cha 
xếp đặt mọi sự cho con mà con còn tiếp tục lo lắng đến 
nhức đầu. Dù con đi đâu, con hãy dựa cậy vào cha và 


119 


giữ qui luật cho trung thành, chu toàn bổn phận chăm chỉ 
và thực hành các nhân đức." 

Sau đó khi con khấn trọn ít lâu, ta sẽ lo cho con ở đâu 
và ta sẽ cho linh hướng con biết những gì liên quan đến 
quá khứ và những ơn mà ta ban cho con vì ta tin con sẽ 
dùng những ơn đó cho nên. Sẽ có dấu chứng chắc chắn 
không ai chối cãi được. Nhưng điều quan trọng là con 
phải khiêm nhường sâu xa, coi con dưới hết mọi người. 
Nếu con vâng lời cha, chỉ lúc đó con mới đạt được những 
gì cha hỉ vọng nơi con." Con nói với Chúa: "Con biết điều 
Chúa muốn là về nhà mẹ." Ngài trả lời: "Con hãy bình 
tĩnh, con không thể biết cha định liệu điều gì." Sau đó 
ngài chúc lành cho con và biến đi." 

Cuộc nói chuyện ấy đã thay đổi tâm hồn chị Diện và 
chị lại trung thành với ơn gọi của mình. Sự quay lại đột 
phát và trong lúc xét theo nhân loại thì là thất vọng về 
quyết tâm của chị là bằng chứng cho biết sự thực chính 
xác về những lần hiện ra. Chỉ có ơn Chúa mới làm cho 
linh hồn vươn cao lên khỏi chính mình. 


120 


Chương 6 
Tu viện Hữu lễ 


Tại dòng Mến Thánh Giá Phát điệm những người 
chung quanh chị Diện không biết được thử thách suýt nữa 
làm mất ơn gọi của chị. Sau kỳ phòng đầu năm 1930 chị 
được sai vào Hữu lễ cách Phát diệm 100 cây số. Hơn tất 
cả những sự thay đổi xảy ra vào lúc đó, việc đổi chị Diện 
gây xôn xao. Chị đã trải qua bao nhiêu biến cố khác 
thường mà bây giờ chị rời bỏ tu viện nơi xảy ra những 
thử thách như thế cũng như nơi chị lãnh nhận bao nhiêu 
hồng ân của Chúa, những hồng ân chỉ có chị biết mà thôi. 

Việc ra đi của chị lại gây bàn tán. Về phần chị nếu chị 
SỢ ở trong tu viện mà danh tiếng chị người ta đã biết 
trước, nhưng chị không tiếc xót cộng đoàn Phát điệm nơi 
chị đã bị nhiều đau khổ. Chị ra đi trong lúc cả nhà thương 
chị và nhất là mẹ bề trên trong hai hay ba tuần lễ không 
ai phàn nàn gì về chị cả. 

Lúc chị rời Phát diệm người ta nghĩ gì về tương lai chị 
nữ tu 23 tuổi đã làm xáo trộn cộng đoàn trong 5 năm trời? 

Một đàng nhìn lại quãng đường hơn năm nâm thì 
người ta tiên đoán không mấy tốt đẹp cho chị. Khi quỉ 
quấy phá, dù chị không có những hành động ngoạn mục 
như các nạn nhân khác, chị lại đảm nhận vai trò chính 
yếu và theo lời tuyên truyền của các chị bị qui ám thì 
người ta tin là chị đồng loã với quỉ và còn là chỗ dựa thực 
cho hoả ngục nữa. Vài lần hiện ra mà đệ tử trông thấy tuy 
không rõ ràng và không bao giờ ra ánh sáng lại làm cho 
người ta nghi chị đánh lừa. Rồi mưu mô của những người 
muốn lấy chị lại gây ấn tượng không tốt. Tất cả đem lại 


121 


cho người ta cảm nghĩ là chị giả hình. Nếu thực như thế 
thì tương lai chị Diện không tốt đẹp gì, vì những bất ổn 
và mâu thuẫn. Thánh Giacôbê nói: "Con người có hai linh 
hồn thì luôn bất ổn trong cuộc sống của họ." (Giacôbê 
1.8) Chúa Giêsu cũng cho ta một qui luật: "Cây xấu 
không sinh quả tốt." (Matth. 7:8). 

Đàng khác trong những lần hiện ra sau cùng kể ở trên, 
Chúa Giêsu đã nói cho chị là: "..Ta sẽ cho bề trên con 
biết những gì liên quan đến quá khứ của con và những 
ơn cha ban cho con vì ta tin con sẽ dùng những ơn đó 
cho nên. Sẽ có dấu hiệu để không ai có thể chối bỏ." 
Dấu hiệu này chúng ta thấy nơi sự duy nhất trong cuộc 
sống chị, chứng minh cho ta là thay vì chị cố hai cuộc 
sống thì chị chỉ có một nỗi lo lắng là phụng sự và yêu 
Chúa. Trong 15 năm chị còn sống ở trần gian chúng ta 
thấy chị có sự quân bình siêu nhiên của các thánh nhân, 
vượt trên những nữ tu đạo đức trung bình khác và hoàn 
toàn trái hẳn với cuộc sống sóng gió tại Phát diệm. 

Vừa khi đến tu viện mới không còn qui ma cũng chẳng 
còn được thấy hiện ra. Chị Diện chỉ khác người ở chỗ chị 
đạo đức và làm gương cho người khác hơn. Nhờ mấy thư 
viết từ Hữu lễ chúng ta thấy được trạng thái tâm hồn của 
chị. 

Ngày 27 tháng 2 năm 1930.. "Từ khi đến đây con khoẻ 
hơn xưa. Linh hồn con tiến bộ khác thường và con cảm 
thấy đứng đắn hơn, cương quyết hơn trước. Dù con phải 
săn sóc bịnh nhân đàn ông, con không chú ý gì họ hết. 
Khi săn sóc họ con coi họ là Chúa Giêsu và như thế con 
nghiêm trang và vững chãi như nữ tu lớn tuổi. Chỉ khổ là 
ngửi mùi của họ con lộn mửa và mửa ra hết. Có phải như 
thế là con còn tự ái phải không? Con sợ Chúa thấy thế sẽ 
cau mày." 


122 


"Bề trên chỉ việc cho từng chị. Chị thì làm bếp, chị làm 
vườn.. Con thì coi bịnh nhân với một chị khác. Khi xon 
việc con giúp làm vườn. Con không từ chối giúp đỡ tuỳ 
theo khả năng. Trong giờ chơi chúng con vui lắm. Thưa 
cha, chúng con hạnh phúc lắm. Cha đừng lo con sẽ theo 
lời cha khuyên như bây giờ." 

4 tháng 3 năm 1930... "Thưa cha, có phải cha lo con 
không bền đỗ không? Không cha đừng sợ nữa. Con đã 
quyết định không bao giờ làm phiền cho Chúa Giêsu.. 
Con thường suy nghĩ về một tư tưởng để ghi chặt vào 
lòng con là dù con đi đâu con cũng không thoát khỏi tay 
Chúa. Vậy bao lâu Ngài còn yêu con, chỉ việc gấn bó 
với Ngài. Nếu không con sẽ rất khốn khổ." 

"Hiện nay con yêu Chúa Giêsu lắm. Con hình như bị 
ngài bắt lấy một cách thiêng liêng. Không thể bỏ Ngài 
được. Con chỉ nói thế được khi cha cầu cho con. Nếu cha 
bỏ con con không hiểu mình sẽ ra sao." 

Chỉ sau vài tháng ở Hữu Lễ, vẻ đẹp đặc biệt, sự khiêm 
như và sự dễ thương đã thu hút mọi người. Lại có mấy 
chàng rắp ranh bắn sẻ. Chị ý thức nguy hiểm đó và trình 
bày trong thư trên: 

"Ở đây nguy hiểm cho con hơn ở Phát diệm 7 lần. Con 
cho cha hay. Nhưng con còn chống cự được thì xin cha cứ 
giữ bí mật cho con... Cha đừng lo. Nếu con sắp ngã là 
con cho cha hay liền. Con quyết định không giữ bí mật 
như hôm nọ nữa. Không có lý gì điều đó xảy ra một lần 
nữa.” 

Còn điều quyết định con đồng ý với cha trong kỳ tĩnh 
tâm, và con đã ghi chú thì con vẫn giữ. Con chưa lỗi luật 
nào. Không ngày nào con không đọc luật như thế sẽ dễ 
xét mình khi có gì thiếu sót. 


123 


"Con cũng cố gắng giữ đức bác ái như Chúa đã truyền. 
Không thể yêu như Ngài yêu. Nhưng con cố yêu người 
khác như mình. Con không nói hành ai. Vì trẻ tuổi con 
không thể chận đứng việc nói hành nơi các chị khác. Con 
phải nghe họ nói hành. Thường điều ấy xảy ra khi con 
làm việc với một chị khác. Khi con nghe nói hành con chỉ 
cười: con không nói gì thêm hay thuật lại cho người 
khác. " 

"Con tìm cách theo ý mọi người. Khi các soeurs cần gì 
mà không dám hỏi, mà con biết thì con cũng giúp các 
chị. Con yêu các chị như nhau. Con không cho phép 
mình yêu riêng ai. Trong giờ chơi con nói chuyện với hết 
mọi người không phân biệt ai. Khi con làm việc với một 
chị hay gặp chị nào con cười với họ và không nói gì và 
hình như các chị thích lắm." 

"Ôi, con thường nghĩ đến lúc con gặp cha và nói con 
không còn bề trên hay linh hướng nữa... Lúc đó con 
thật hồi hộp.. và con khóc ròng. Cha đã làm như tông đồ 
Gioan chạy đến với người môn đệ đã bỏ con đường tốt 
lành để theo bọn cướp. Điều này khác ghi vào tâm khảm 
con, không bao giờ con quên những gì cha nói với con. ` 

"15 tháng 7 năm 1930.. Con sợ sau khi khấn trọn Chúa 
Giêsu và cha không còn lo cho con như bây giờ. Lúc đó 
con phải vác thánh giá một mình không thể nhờ ai? Điều 
này thực nặng nề. Sau khi con khấn trọn cha sẽ thở phào 
nhẹ nhõm và cha nghỉ ngơi hay không?" 

"Ôi không biết Chúa có bằng lòng khi con khấn trọn 
hay không? Nếu ngài bằng lòng con sẽ còn chịu khó làm 
vui lòng ngài. Còn cha, cha của con, cha hài lòng không? 
Nghi lại những khó nhọc cha phải chịu vì con làm cho 
con phải suy nghĩ. Phải con phải khấn trọn với bất cứ giá 
nào... Con xin cha cầu cho con." 


124 


Chị Diện lo cho ngày khấn trọn gần kề. Chị hiểu và 
cảm thấy hơn người khác sự quan trọng của việc hiến 
thân dứt khoát. Trong tháng 10 năm 1930 chị viết: 

"Thường khi nghĩ đến vô số ơn Chúa ban và lòng 
nhân từ của cha đã cứu ơn gọi của con và cho con được 
hạnh phúc sống trong nhà Chúa trái tim con muốn nhảy 
ra khỏi lồng ngực và con khóc trong im lặng. Chỉ mình 
Chúa biết. Riêng con, con muốn hiến thân cho Chúa 
trọn vẹn, dâng cho Ngài xác hồn con cho đến chết và 
không cho ai một phần nào. Như thế đối với con là con 
thành thực với Chúa và vì thế con sung sướng khấn trọn. 

"Nhưng còn những chuyện không liên quan đến con 
con lo âu và run rẩy. Phải, phải, con rất sợ. Con nói 
chung thôi không phải nói về tu viện này đâu. Bao nhiêu 
điều thay đổi sau khi khấn trọn. Kết quả ra sao? Chúa sẽ 
nghỉ ngơi. Bề trên sẽ ngoảnh mặt để mình muốn làm gì 
thì làm: không còn khuyên nhủ. Như thế tốt hay xấu 
mình phải chịu không ai chịu cho ai. Trong tình thế đó 
phải xử sự ra sao? Đó là đề tài suy gẫm của con để sửa 
soạn khấn trọn. Thời gian gần đến rồi.. Hiện tại hồn con 
an bình và con trung thành với lời hứa với cha khi con 
hôn nhẫn cha." 

Từ đầu năm 1931 chị Diện hiến dâng mình vĩnh viễn 
cho Chúa trong trạng thái tâm hồn hoàn toàn bình an. 
Khi trở về tu viện chị viết vào ngày 8 tháng 2 năm 1931: 

"Ôi cha thân ái, con biết ơn cha như trời biển. Con 
sung sướng không tưởng được vì sau cùng được đồng 
trinh trọn đời. Gần lễ thánh Catherine con sẽ trình cha về 
những tiến bộ của linh hồn con. Còn bây giờ con vui ơi 
là vui. Mẹ Bề trên và các chị rất tốt với con. Cha đừng lo 
cho con về chuyện đó." 


125 


"Có thể cha tin những chuyện người ta kể về con: con 
dễ liên hệ với người này người kia. Cha là cha linh 
hướng, cha hãy đứng cạnh con vào chỗ Chúa Giêsu. Con 
không có gì phải đấu cha cả. Tính con thích tử tế với 
mọi người. Có lẽ vì con quá đáng nên có người lợi dụng 
để lo cho con và hỏi tin về con. Thực ra con đoan chắc 
với cha là trước mặt Chúa con không có ý liên hệ với ai 
cả. Con cảm thấy không cần làm như thế." 

"Nếu ở trần gian vợ chồng để ý nhau thì con còn phải 
trăn lần lưu ý đến Chúa. Cha không hài lòng vì con 
không cho Chúa hết? Không, thưa cha, không phải thế 
đâu. Con không hiểu tại sao có người chỉ gặp con có một 
lần lại hỏi thăm tin tức về con? (chị đưa ra nhiều thí dụ) 
Cha có thể thấy rõ là con không liên hệ với ai cả. Họ 
muốn con thân với họ cũng vô ích thôi, tình bạn không 
do Chúa nối kết thì con không cần. Họ muốn khen con 
thì họ cứ việc, con không mảy may chú ý." 

Trong thư ngày 27 tháng 12 năm 1931 chị nói tới 
khuyết điểm chị cố sửa mà không thành công. 

"Con an hưởng bình an. Nhưng đôi khi khi con làm 
việc đạo đức con thấy khô khan và ngủ nhiều. Thường 
xảy ra trong tuần con phải trực bịnh nhân. Ban đêm phải 
liên tục giúp đỡ họ. Khi họ chết phải mang quan tài đến 
và sau đó mới đi ngủ được. Nhưng lúc đó con lại sợ và 
không ngủ được. Con không dám nhúc nhích và nín thở. 
Xin cha tha cho con vì con không sốt sắng khi làm việc 
đạo đức. ` 

"Đôi khi con ngủ khi con cấy lúa. Con không thể chống 
lại cơn buồn ngủ. Khi đọc kinh thì càng buồn ngủ hơn. 
Hình như Chúa không để ý truyện đó nhưng con cũng 
phiền lắm." 


126 


Ngày 5 tháng l1 năm 1932: "Có phải cha lo cho con và 
hỏi con có sẵn lòng theo ý Chúa hay không? Từ khi con 
vào dòng Hữu Lễ, con không bao giờ làm phiền lòng 
Chúa và cha. Con sung sướng được chịu đau khổ. Thực 
nhọc mệt khi coi bịnh nhân, nhưng con hài lòng vì 
nhiệm vụ đó vì con biết Chúa Giêsu và cha luôn thân ái 
với con và cha cho con đi xa như thế không phải để làm 
cho con đau khổ, nhưng chỉ để con an tâm trong nơi an 
lành. Vì thế con ôm lấy mọi thánh giá Chúa gửi. Vì con 
biết đó là ơn lành của Chúa và của cha. Do đó những 
điều nặng nhọc con không thấy nặng." 

"Con vẫn khoẻ và sốt sắng hơn nhất là bây giờ con được 
ở chung với Chúa Giêsu càng tăng thêm tình yêu. Mẹ Bề 
trên vừa cho con làm từ nhà thờ, vậy là con có nhiều dịp 
gặp Chúa khi dọn dẹp nhà Chúa. Điều này làm cho con 
rất vui." 

Ngày 27 tháng 7 năm 1932 chị còn viết: 

",.Linh hồn con an bình và con khoẻ mạnh. Mẹ bè trên 
Và các soeurs tử tế với con và con cũng tử tế với hết mọi 
người. Con không có lý do gì phải buồn phiền. Tuy nhiên 
chỉ có một điều là con không làm việc tay chân như các 
chị khác được, làm cho con phiền lòng. Con hết sức cố 
gắng, con cố gắng sàng gạo nấu ăn hay làm vườn. Con 
cố làm ba chuyện đó mà không được. Cha sở biết con 
hậu đậu, đôi khi cha và các chị chọc con truyện đó và 
con buồn vì không làm việc như các chị được. Xin cho 
con than thở với cha. Vì con không có gì phải than vãn 
hết." 

Khi soeur Diện viết thư này thì Roma vừa trao giáo 
phận Phát diệm cho hàng giáo sĩ bản xứ sau khi tách tỉnh 
Thanh hoá và Sầm nứa trao cho Hội Thừa sai Balê. Dòng 
Mến Thánh giá theo qui luật của Đức Cha Lambert de la 


127 


Motte là dòng địa phận. Vì thế theo ý Toà thánh dòng 
chia hai và dòng ở trong địa phận Thanh hoá thì thuộc 
quyền Giám mục Thanh hoá. 

Vì ở trong tu viện thuộc giáo phận mới nên chị Diện 
đưới quyền Giám mục mới. Phải ba năm mới xây nhà 
Mẹ và nhà tập cho nhà dòng. Chị tiếp tục đi tính tâm 
hâng năm tại Phát diệm. Trong thời chuyển tiếp này 
không có thư từ của chị. Đến năm 1935 có hai thư. Sau 
đây là những đoạn trích: 

11 tháng 2 năm 1935... Trong tuần tính tâm Chúa ban 
cho con nhiều ơn. Những ơn năm cũ hình như đã tan 
biến. Nhưng Chúa lại ban những ơn cũ và còn ban thêm 
nhiều ơn mới nữa. Nhất là Chúa cho con tình yêu dạt 
đào. Bây giờ lòng con tràn đầy Chúa. Buồn hay vui xảy 
đến không chiếm nổi lòng con." 

"Đàng khác Chúa cho con ơn cầu nguyện mới. Nhờ ơn 
này, ơn Chúa đã sinh hoa quả trong lòng con sáng láng 
mà con chưa hề nhìn thấy. Bây giờ Chúa thúc đẩy và lâm 
việc với con. Con có thể nói với cha linh hướng là ơn 
tuần tĩnh tâm đã có hiệu quả. Con chưa phí phạm ơn nào 
và con tiến bộ mỗi ngày một hơn." 

"Con càng yêu Chúa, con càng thân ái với cha. Con 
biết con càng thánh hoá, con càng hữu ích cho cha về 
phương diện tỉnh thần và càng giúp cha vác thánh giá. 
Con đường nhân đức con theo bây giờ là tự hiến để chịu 
đóng đanh và trở nên hình ảnh Chúa Giêsu chết trên thập 
giá. Đó là con đường Chúa chỉ cho con và con thực sự 
theo trong lúc này. Đó là lý do tại sao con chết cho mọi 
sự trên thế gian. Con chỉ mơ nước trời và kết hợp mãi 
mãi với Chúa. Trong suốt tuần phòng con chỉ tâm sự với 
Chúa thôi." 


128 


"Thưa cha, con xin cha cầu cho con để con dùng ơn 
Chúa cho nên trong tuần tính tâm này và con nên thánh 
trước mặt Chúa. Con thấy Chúa muốn thế và cha cũng 
như người khác cũng muốn thế. Do đó con dựa vào ơn 
Chúa ban cho con và con thành công sau này. Con sẽ 
thực hiện điều cha và Chúa muốn. Con không muốn nổi 
danh làm thánh trước mặt người đời con chỉ muốn như 
hạt minh châu nầm trong đá và không ai biết đến. Đó là 
ao ước của con vì con càng quí trọng đức khiêm nhường 
con càng hiểu nhân đức đó hơn." 

Trong thời gian đó trường nữ trong xứ được trao cho 
chị Diện. Chị có nhiệm vụ không những dạy kinh sách và 
giáo lý thuộc lòng mà còn dậy đọc và viết, Đây là giai 
đoạn đầu trong chương trình canh tân trường nữ tại thôn 
quê Việt nam. Còn phải nói, các nữ sinh yêu chị giáo trẻ 
VÔ cùng. 

Cùng trong thời gian này chị bắt chước thánh Catherine 
chị dám chỉ bảo cho giám mục Thanh hoá trong một thư 
như sau: 

"16 tháng 2 năm 1935. Thư cha cho con hay bịnh cha 
không nặng và cha sẽ khỏi. Con vui mừng cám đội ơn 
Chúa. Con sợ cha lo nhiều chuyện sẽ làm cha chia trí 
và rồi... Điều này không có gì cho ta ngạc nhiên cả vì 
dù ở địa vị cao thì vẫn còn bản tính con người. Nếu 
không có ơn đặc biệt bao phủ chúng ta thì khó lòng 
tránh khỏi." 

Chúa khôn ngoan vô cùng yêu thương cha, đã chọn con 
là trinh nữ mọn hèn, yếu đuối xấu xa trăm bề, mắc nợ 
cha hơn ai hết, và ngài buộc con phải trả nợ cho cha. 
Như ngài đặt trên vai con một phần thánh giá của cha và 
đòi con vác cách thiêng liêng. Vì thế tâm trí con và lòng 


129 


con luôn nghĩ đến những công việc bề bộn của cha và 
theo ơn soi sáng để giúp cha nhanh chóng và hiệu quả. 

"Trên hết Chúa in vào lòng con hai điều này: l) cầu xin 
cho cha được ơn khôn ngoan để luôn theo ý Chúa để ngài 
được vinh danh trên toàn địa phận. 2) Cầu xin Chúa để 
cho đừng bao giờ những lo lắng cho công việc làm cha 
sao nhãng bổn phận chính yếu quan trọng mà Chúa trao 
cho cha trong chức vụ cao trọng. Việc thực hành các 
nhân đức và những hi sinh mà Chúa chỉ cho con cũng 
giúp cha mang thánh giá ngài cho đến đỉnh núi sọ." 

"Còn con, lạy Cha, Chúa trao con cho cha từ lâu rồi, 
Con xin cha hãy theo ơn thúc đẩy của Ngài để dẫn con lên 
định hoàn thiện.” 

Thư này viết vào năm sau cùng chị Diện ở Hữu Lễ. 
Trong thời gian sáu năm ở đây, lòng sốt sắng của chị 
không giảm sút mà chỉ tăng thêm thôi. Khác với ở Phát 
diệm chị được mọi người thương mến kính trọng. Ai 
cũng kính phục sự kiên nhẫn và lòng khiêm nhường. 
Không bao giờ chị phàn nàn về ai cả. Nhiều người ngạc 
nhiên thấy chị yêu thương đặc biệt với những ai làm 
phiền chị. Họ chưa thấy ở đâu như thế. Rõ ràng lòng yêu 
thương thực hành đến độ anh hùng đó chỉ có do lòng đạo 
đức sâu xa khác thường. 

Chính vì lòng đạo đức đó mà chị quá bác ái, đã có can 
đảm cho bề trên hay những sai lỗi nặng trong luật dòng. 
Hai lần chứng kiến chuyện đó, chị cầu nguyện hỏi ý cha 
giải tội và cho bề trên hay vì lợi ích hội dòng. 

Khi chị đi Hữu Lễ ai cũng tiên đoán chị sẽ làm cho họ 
thất vọng. Nếu chị giả hình như họ chủ trương thì tiên 
đoán của họ đã xảy ra vì cây xấu không sinh quả tốt được. 
Ngay cả khi chị có giả hình chăng nữa và chị cứ hoàn 
toàn theo ý mình, thì chị không thể tiến lên và giữ được 


130 


cuộc sống siêu nhiên đòi phải có ơn trợ giúp đặc biệt của 
Thiên Chúa. Bàn tay Chúa ở đây. Thế là thực hiện điều 
Chúa hứa: "Sẽ có dấu hiệu mà không ai chối cãi được 
cách hợp lý." Chín năm sau cùng của chị chỉ làm sáng tỏ 
thêm việc thực hiện rõ ràng hơn lời hứa của Chúa. 


131 


Chương 7 
Chị giáo tập 


Dòng Mến Thánh Giá Thanh hoá tách ra khỏi Phát 
diệm chỉ có 45 chị khấn, một nửa đã khấn trọn và chỉ có 
19 chị có thể đủ tiêu chuẩn làm chị giáo tập. Đa số các 
chị chỉ có kiến thức tôn giáo sơ sài nên không thể làm 
chị giáo tập. Chỉ có chị Diện là đủ điều kiện. Nhưng chị 
mới được 28 tuổi mà giáo luật đòi 35 tuổi. Để giải quyết 
khó khăn đó thì bề trên cả có trách nhiệm nhà tập và chị 
Diện chỉ làm phụ tá và thi hành chức vụ tuỳ thuộc vào bề 
trên. 

Đề cử chị làm cho chị phải khổ sở lắm. Ba nữ tu có cả 
bề trên, còn nhớ những gì trong quá khứ của chị Diện, 
người bị qui ám, giả hình và không có ai như chị cả. 
Trong một tu viện mà chỉ thỉnh thoảng bề trên mới tới, 
nên các chị phản đối mạnh mẽ sự bổ nhiệm đó và bất 
mãn vì bổ nhiệm như thế chỉ gây nên những hậu quả tai 
hại và bất lợi cho dòng mới. Vì họ phản đối trước mặt 
nhiều chị khác nên chị Diện được báo cáo đầy đủ về 
chuyện đó. 

Chị chấp nhận đề cử không nói gì, lại bắt đầu nghi ngờ 
về khả năng hướng dẫn nhà tập của mình và viết cho bề 
trên bức thư sau: 

"12 tháng 11 năm 1935. Con cái hèn mọn kính chào 
Đức Cha là đại diện của Chúa và xin Thánh Thần luôn 
ở bên Đức Cha, Ngày mai con sang hầu Đức Cha... Con 
vui mừng vì con có thể nói chuyện với Đức Cha về đời 
sống thiêng liêng. Tuy nhiên niềm vui của con không trọn 
vẹn. Nếu con đến như một nữ tu thường thì vui hơn. 


132 


Nhưng Cha đã kêu con và cho con vác thánh giá nặng và 
lòng con muốn mửa như vừa uống mật ngọt và dấm chua. 
Con biết mình không đáng làm chức vụ đó.” 

"Có hai điều làm con sợ. trước hết không biết Chúa 
có đồng ý không. Sau là con không biết con có dùng ơn 
Chúa cho nên khi thi hành chức vụ đó không. Ôi chớ gì 
con có thể theo ơn soi sáng của Chúa và thi hành chương 
trình Ngài đã vạch ra cho con về qui luật phải giữ đối với 
con và các linh hồn trao phó cho con và ghi ra mỗi ngày 
cách thế con giữ những luật ấy.. Con đã sẵn sàng để mọi 
sự xuôi xắn trong linh hồn con." 

"Nếu lúc nào đó con theo chương trình cách nghiêm 
chỉnh thì không có lý do gì con làm cho Hôn phu con 
phải xấu hổ, nhưng biết sức mình nên con sợ lấm. Con 
hết lòng cậy trông vào Chúa. Con biết cha miễn cưỡng 
đặt con lên chức vụ này." 

"Con không vui như người đi ăn cỗ. Trái lại con buồn 
và cầu nguyện như Chúa Giêsu trong vườn Gcthsémani. 
Từ nhiều tháng nay con xin ơn soi sáng cho cha để cha 
đừng quyết định gì nghịch lại ý Chúa." 

"Thưa cha, con tỏ lộ lòng con với tâm tình đứa con 
thành thực. Con xin cha xét trước mặt Chúa xem thực sự 
con có thể thi hành chức vụ đó được không. Nếu sau đó 
cha chọn chị khác thì con rất sung sướng. Con biết nếu 
con không giữ chức vụ đó nữa thì trong hai địa phận 
Thanh hoá và Phát diệm người ta sẽ cười con và khinh bỉ 
con, nhưng con mặc kệ. Con chỉ tìm Thánh ý Chúa thôi. 
Ngoài Chúa ra tất cả đều hư vô. Như thế thưa Đức Cha, 
con là đứa con vâng phục, xin Đức Cha đừng do dự về 
con như về người khác. Dù mọi người đã biết và cha bỏ 
con chọn chị khác, thì xin Đức Cha đừng sợ, đừng lo 
con sẽ buồn phiền. Xin Đức Cha hãy theo ý Chúa." 


133 


"Xin hãy xử với con theo ý Đức Cha và lúc nào con 
cũng vẫn mang tâm tình hiếu thảo con cái và yêu mến 
Thiên Chúa, con không phàn nàn. Họ khen hay chê con 
coi như không và đầy đạp dưới chân. Dù người ta làm gì 
con cũng chỉ có một linh hồn và một thể xác tên là Diện. 
Không hơn không kém.” 

"Con biết trước mặt cộng đoàn người ta đã xin Đức 
Cha đừng chỉ định con làm giáo tập... Khi nghe kể chuyện 
đó con vui lắm vì đây là dịp tốt thực thi đức khiêm 
nhượng. Vì từ lâu Chúa soi sáng cho con cách đặc biệt 
con cần thực hành cách riêng nhân đức này. Ngài đã cho 
con ơn cầu nguyện cao hơn về điểm này. Nên bây giờ 
con sung sướng vì bị khinh bỉ rẻ rúng." 

"Con luôn tìm kiếm đề tài khiêm nhường để suy 
ngắm. Con cố gắng xây dựng nền móng vững vàng cho 
nhân đức này. Nhưng con chỉ có cát và sỏi vụn làm nền. 
Thấy thế Chúa cho người khác mang cho con những cây 
cừ lớn và đá tảng cho con làm móng. Con thực sung 
sướng và biết ơn vị hôn phu của tâm hồn con. Ngài thấy 
qui dùng người khác khen con, nhưng chỉ là mồi ngon 
của qui. Ngài liền dùng người khác ban cho con liều 
thuốc đắng để chữa con, thuốc đắng đã tật." 

"Hiện tại con hân hoan vì niềm vui Chúa Giêsu ban. 
Chỉ cần Ngài yêu con là đủ. Chúa và con chỉ là một. Con 
tin là cả thế gian hay hoả ngục cũng không thể tách con 
ra khỏi lòng Chúa. Con biết Ngài yêu con cách âm thầm 
và như thế con sung sướng trong Ngài và con không còn 
sợ thế gian hay ma qui." 

"Con vui mừng vì Đức Cha định ngày vào Thanh hoá là 
ngày lễ Đức Mẹ dâng con, hôm đó con có thể. nguyện 
ngắm về nhiều tư tưởng đời sống thiêng liêng. Con muốn 
đi xeôtô? Đi thuyền thì không thể dự lễ sáng được và 


134 


con sẽ buồn lắm vì mỗi lần con bỏ chịu lễ, con lại tiếc 
cho Chúa Giêsu lắm... Con thành thực không giả dối 
trong những điều con viết trong thư này. Con xin hứa dù 
con được đặt làm bề trên hay bề dưới thì con cũng cố 
gắng hết sức để tiến triển trong đàng nhân đức. Con 
quyết định trước mặt Chúa là làm thánh." 

"Con Đức Cha. Diện. " 

Có thể chị Diện nghĩ bề trên sẽ đổi ý. Nhưng chắc 
chắn là nếu chuyện đó xảy ra thì chị cũng rất sẵn lòng. 
Thực vậy, ngay từ nhỏ chị đã thân mật với Chúa. Và tình 
thân mỗi ngày một lớn. Ngay cả khi bị qui khuấy khuất 
thái độ điềm tĩnh và xứng đáng của chị khác hẳn những 
người khác. Không bao giờ chị mất bình tĩnh bay dẫy 
dụa khó coi. Không bao giờ chị leo lên cây hay nằm trên 
xà nhà. Khi hết khủng hoảnh chị chỉ còn lo một chuyện 
là yêu Chúa. Khi ở Hữu lễ, tâm trí và linh hồn chị đã chín 
mùi trong sự thân mật ngày càng hơn đối với Chúa. 

Khi được đề cử vào nhà tập, chị rất quân bình về tỉnh 
thần. Nếu chị giả hình hay bị bịnh tâm trí chị đã không 
thành công trong khi thi hành chức vụ. Giao nhà tập cho 
người bị bịnh tâm thần hay giả hình thì chắc chấn chỉ gặp 
thất bại.Vì người như thế chắc chắn chỉ gây nên xáo trộn, 
mất trật tự. Chị Diện đã làm chị giáo trong chín năm và 
thành công. Chị là chị giáo tập xuất sắc nếu không nói 
là lý tưởng. Trong 9 năm đó ta thấy có bàn tay của Chúa 
nơi chị và theo lời Ngài hứa đã in dấu đặc biệt cho chị. 

Chị Diện hiếu hoà. Khi chị đến nhà tập người ta sợ chị 
cả nể không dám nghiêm khắc trong việc giữ luật sẽ làm 
hại cho cuộc sống nhà tập. Nhưng không có chuyện đó 
xảy ra. 

Ngay từ đầu chị đã hăng hái thi hành chương trình 
Chúa đã vạch ra cho chị. Chương trình này cốt yếu ở chỗ 


135 


hoạt động hết mình, không nghĩ đến mình, để huấn 
luyện các hôn phu của Chúa bằng việc giữ luật cho trọn 
vẹn đựa trên tình yêu sốt mến. 

Khi bắt đầu có nhà tập chị có tâm hồn mạnh mẽ và 
nghiêm nhặt.Chị không tha thứ những vi phạm luật dòng 
hay giáo luật. Chị phạt những người lỗi lầm. Một hình 
phạt là ăn cơm muối giống như bên Âu châu phạt ăn 
bánh không. Có một chị nay đã khấn trọn cho hay đã bị 
phạt 20 lần trong một tháng. 

Một hôm có chị thính sinh nói nặng chị giáo. Chị 
không giận gì mà lại đối xử thân tình hơn với chị đến nỗi 
chị ngạc nhiên vì chị giáo mình nhân đức như thế. 

Chị Diện sửa phạt nhưng không lớn tiếng hay tỏ vẻ 
giận dữ. Phạt xong chị lại thương yêu người có tội. Thỉnh 
thoảng, trước khi định phạt một chị nhỏ tuổi, chị thường 
kêu riêng ra và cho hay mình sẽ phạt chị đó và giải thích 
tại sao chị kia phải chấp nhận hình phạt với tinh thần siêu 
nhiên. 

Dù chị nghiêm khắc chị luôn được các tập sinh và thỉnh 
sinh yêu mến cho đến khi chết. Số thỉnh sinh hay tập sinh 
trên dưới 30. Ai cũng biết chức vụ giáo tập rất tế nhị và 
khó khăn. Phải huấn luyện cho nhiều người không cùng 
giai cấp tính tình, và trình độ giáo dục. Đôi khi trong nhà 
cũng có chuyện lộn xộn cần bề trên can thiệp. Nhưng 
trong 9 năm ở nhà tập Thanh hoá không có gì làm cho bề 
trên phải lo lắng. Họ không bao giờ và không cảm thấy 
bao giờ phải can thiệp để tái lập trật tự. Chị giáo tập hoàn 
toàn làm chủ nhà tập nhờ làm chủ mình. Tính thần sáng 
suốt, tính cương quyết bình tính, phán đoán quân bình 
giúp cho tập sinh bình tĩnh. 


136 


Nhất là đức ái đối với mọi người không phân biệt làm 
cho ai cũng thoải mái và tạo bầu khí vui tươi. Không ai 
phân bì. Họ chỉ thấy chị thương những ai ghét chị hơn. 

Một thỉnh sinh phải về nhà vì bịnh chỉ phàn nàn một 
điều. Trước khi về chị tỏ ra bất mãn với vài chị. Chị viết 
thư cho bề trên nữa. Thư này được trao cho chị Diện vì 
chị có trách móc vài điều. Chị Diện đã khiêm nhường 
chấp nhận. Sau đó chị còn nói với người biết chuyện là 
chị còn nhiều khuyết điểm phải sửa chữa. Khi chị thỉnh 
sinh kia trở lại chị đã thân ái tiếp đón, đã khuyến khích 
vững vàng trong ơn gọi và đã bền vững đến cùng. Sau 
này chị còn cho là trách móc chị giáo tập là đúng. 

Trái lại một chị bà con được vào nhà tập. Vài ngày 
trước khi cấm phòng mặc áo chị này tỏ ra khó dậy. Chị 
Diện có thể. làm thỉnh để mặc kệ vì là bà con mình. Tuy 
nhiên chị cương quyết và nhóm họp hội đồng cho chị kia 
về. 

Chị rất lưu ý đến những chị nhà quê ít học và rất vất vả 
huấn luyện họ cho đến khi họ khấn trọn. Sau khi nhóm 
họp xét xem ai được khấn ai không, ai cũng dễ nhận ra 
nơi khuôn mặt chị có nhiều hay ít người được khấn. 

Hầu hết thỉnh sinh và tập sinh về nhà đều hối tiếc thời 
gian ở tập viện nhưng không giận chị giáo vì không bao 
giờ cho là chị thiên vị. Họ luôn biết ơn chị và yêu mến 
chị. Nhiều người còn lợi dụng nói chuyện với chị rất lâu 
nơi nhà khách. 

Chị rất thương người nghèo. Một hôm dẫn một tập 
sinh sang nhà thương chị gặp một người hành khất. Lúc 
đó chị không có tiền. Chị tử tế bảo người hành khất: "Tôi 
không mang tiền, bác chờ tôi chút nhé." Khi kể lại 
chuyện đó cho người khác chị tập sinh nói: "Bao nhiêu 


137 


người khác sẽ chỉ than vãn là không mang gì nên không 
có gì để cho." 

Ai khốn khổ chị đều thương xót. Có người bị nói hành 
đến xin chị cầu nguyện. Chị liền xin cả cộng đoàn cầu 
nguyện. Riêng chị buồn quá nên ăn không thấy ngon. 

Tình yêu tha nhân tuyệt vời đó là do tình yêu Chúa 
mạnh mẽ. Tất cả con người chị toát ra vẻ đạo đức. Chị 
nói về Chúa trong mọi trường hợp. Chị nghiền ngẫm, đọc 
đi đọc lại những quyển sách hiếm hoi nói về tình yêu 
Chúa và khuyên các tập sinh nên đọc nữa. 

Hình như chị say mê yêu Chúa. Chị thường nói: "Nếu 
tôi có trăm linh hồn và trăm thân xác đẹp tôi cũng sẽ 
dâng cho Chúa là hôn phu linh hồn tôi.” Khi thú tội ban 
chiều, nếu có chị nào cáo mình về tội trống chị thường 
khuyên đọc kinh kính Trái tim hay năm dấu thánh để 
đền tội. Chị thích lời cầu này: "Trái tim Chúa Giêsu là 
nguồn an ủi, xin cho con ơn biết vui lòng chịu khó vì 
Chúa." 

Chị không bao giờ lãng phí thời gian. Hễ có giờ rảnh là 
chị vào nhà nguyện viếng Mình Thánh. Lúc đó người ta 
thấy chị chăm chắm nhìn vào Chúa và mặt chị rạng rỡ 
như đứa nhỏ nói chuyện với cha mình. Khi có ai tìm chị 
có việc hệ trọng, chị thường tiếc xót vì phải bỏ về như 
thế. Chị thở dài nhè nhẹ nhưng mặt chị bình tính và tươi 
Cười. 

Khi chị chịu lễ mặt chị rất đẹp như đang chìm sâu 
trong cơn xuất thần. Nhất là khi cám ơn thì mặt chị sáng 
láng như là có ánh sáng từ trời cao. Có chị nhìn lén chị 
và thấy mình thêm lòng sốt mến. 

Khi phải đi đâu qua nhà thờ, chị thường vào viếng 
Chúa và thái độ của chị cho thấy chị tôn sùng Thánh thể. 
Trong giờ chơi chị thường nhắc đến tình yêu bao la của 


138 


Chúa đối với ta trong phép Thánh Thể. Vì yêu Chúa 
không do dự nên tâm hồn chị thật là công giáo và chị 
thi hành mọi việc sùng kính vẫn có trong giáo hội. Chị 
lần chuỗi liên lỉ. Chị dùng những lời lẽ cảm động khi nói 
về việc tôn sùng Trái tim vẹn sạch mẹ. Nhiều con cái 
chị cho là đã học được nơi chị lòng yêu mến Mẹ Maria 
như người Mẹ thật. Trong kỳ nghỉ chị nghe các tập sinh 
tập hát một bài hát tôn kính và cám ơn Chúa Giêsu đã 
tôn vinh Mẹ lên địa vị cao vời. Bài hát này làm cho chị 
thích thú và chị học thuộc lòng luôn bài hát. Chị nói 
khôi hài: "Khi tôi lên trời tôi sẽ đến ngồi ở chân Mẹ và 
hát cho mẹ bài hát này. Nếu Mẹ muốn đuổi tôi đi không 
muốn nghe tôi sẽ nói: Mẹ ơi,nếu Mẹ muốn thì Mẹ đừng 
nghe nữa nhưng xin cho con tiếp tục hát." 

Chị cũng đặc biệt tôn sùng thánh Giuse. Một hôm chị 
hỏi một thỉnh sinh: "Em có đọc kinh mỗi ngày kính 
thánh Giuse không?” Khi chị kia trả lời không chị nói: 
"Khốn khổ cho chị. Từ nay chị nhớ mỗi ngày đọc kinh 
Lạy Cha Kính mừng và sáng danh kính thánh Giuse để 
Ngài giúp chị trong giờ lâm tử. Nguy hiểm cho phần 
rỗi chị lắm đấy." 

Một lần có chị thỉnh sinh đi thi. Chị khuyên nên giao 
phó cho thánh Giuse. Phải ép Thánh Cả cho chị thành 
công. Bản viết ơn treo chỗ tượng thánh. Ngày thi chị 
Diện và chị kia sốt sắng cầu nguyện. Chị đốt nến suốt 
ngày trước tượng thánh. Chị thỉnh sinh đã làm bài dễ 
dàng và đậu cao. 

Chị cũng rất tôn sùng các Thánh và cho đọc tiểu sử các 
Ngài để thúc đẩy cả cộng đoàn yêu mến và bất chước 
các nhân đức. Ngày lễ quan thày một em, chị tha công 
tác cho em đễ dàng tôn sùng thánh bổn mạng. 


139 


Chị cũng thương các linh hồn trong luyện ngục. Chị 
thường khuyên các em giúp cho các ngài chóng lên thiên 
đàng. Chị thường ra hình phạt bằng các kinh có ân xá chỉ 
cho các linh hồn. 

Chị đọc trong một cuốn sách về nữ tu Marie Marthe, 
dòng thăm viếng ở Chambéry, chị này nhờ lòng tôn sùng 
năm dấu thánh Chúa đã đưa nhiều linh hồn trong lửa 
luyện tội về thiên đàng. Ngày 2 tháng 11 sau đó chị thay 
thế kinh mọi khi bằng kinh cầu năm dấu thánh. Chị nghĩ 
sẽ tăng ơn xá cho các linh hồn. Khi có người nói làm thế 
đâu có được ơn đại xá thì chị tiếc Xót và xin các chị em 
thương các linh hồn hơn. Đây là một lỗi lầm hiếm hoi 
của chị Diện vì tâm trí chị sáng suốt thích những gì rõ 
ràng nên không thích những gì lưng chừng, những cách 
giải quyết vá víu làm cho các linh hồn bị ảo tưởng. Sau 
đây là vài sự kiện: 

Một hôm trong tập viện có thùng nước lớn bị mất. 
Trong nhà huấn luyện thì biến cố đó thực đáng kể và 
không thể chấp nhận được. Các cuộc tìm kiếm bắt đầu 
ngay.Ai cũng nghi ngờ cho một chị giúp việc: vì bên 
ngoài thì có vẻ như chị ta lấy. Để chạy tội chị ta đ cho 
một chị đệ tử. Chị này bèn nhận mình đã lấy. Cả nhà 
dòng đều tin nhưng chị Diện thì cho là cái thùng nước 
đang ở trong nhà. Tám ngày sau chị nghe có tiếng đánh 
trống trên trần nhà. Chị cho người đến nhà lẫm và thấy 
thùng nước bị bỏ quên tại đó. 

Một chị khác đánh mất bản qui luật nên lấy của chị 
khác. Chị này đi nói là mình mất sách. Chị ăn cáp rất lo 
lắng và cũng đến nói với chị giáo là mình mất sách. Chị 
Diện nói ngay: "Chị lấy sách của người ta." Dù chị này 
chối bai bải chị Diện cứ nói là chị lấy sách. Chị lấy cắp 
trốn vào nhà tắm và dấu sách ở đó. Vài giờ sau người ta 


140 


thấy chị hai tay bị trói chặt và miệng đầy dãi, đầu giúi 
xuống vách. Bà bề trên và mấy chị cố cứu chị nhưng 
không được. Tưởng chị đã chết nên mọi người rất sững 
SỜ. Sau cùng người ta tìm chị Diện tại nhà nguyện. Chị 
cầu nguyện thêm vài phút. Đến tận nơi chị cởi trói rất đễ 
dàng và chị ta tỉnh dậy và bị loại ngay hôm đó. Hai năm 
sau khi phá nhà tắm người ta tìm ra bản qui luật dấu dưới 
mái nhà. 

Các tập sinh trồng mía gần bán được. Miếng vườn đó 
cũng trồng những loại hoa mầu khác có khá tiền. Bề trên 
cả khi đi qua ra lệnh nhổ mía trồng cây khác. Thấy bất 
lợi cho tập viện các chị xúi chị Diện lên xin bề trên đổi 
ý. Nhưng chị không những không đồng ý mà còn vâng 
lời bề trên. Chị nói: "Vâng lời là trên hết. Hãy vâng lời 
vui vẻ vì tình yêu Chúa. Ngài sẽ đền bù cho thiệt hại của 
ta." Biến cố đã cho thấy chị có lý. Qui nhà tập có lời hơn. 

Những sự kiện trên và nhiều sự kiện khác tương tự cho 
ta thấy chị phụ tá giáo tập có lý khi nói: "Chị Diện luôn 
có lý." 

Vì cái nhìn chín chắn và nhiều đức tính đặc biệt, chị 
Diện được các em nhà tập yêu mến. Nhưng chị có 
khuyết điểm không? Không thể không nói đến điều đó 
trong cuốn tiểu sử này. Những tâm hồn đẹp đẽ nhất cũng 
có những khuyết điểm. Chị Diện không thoát khỏi định 
luật ấy. 

Ta còn nhớ chị rất sợ hãi bóng đêm.Hơn nữa hầu hết 
các nữ tu và cả những người thán phục chị nhất cũng đều 
cho rằng chị ăn mặc rất đỏm đáng. Lúp và tu phục luôn 
đàng hoàng. Dù cho đơn sơ nhưng tính đỏm đáng của 
chị, cộng thêm vẻ đặc biệt bẩm sinh, làm cho chị có vẻ 
đẹp đặc biệt. Chị chỉ dùng vải của tu viện. Chị lại không 
có tinh thần của vị thánh chuyên ăn mày. Khi lãnh chức 


141 


vụ chị được khuyến cáo phải nghiêm khắc nên có thể 
chị đã đi quá bản: tính hiền dịu của chị. Chị phải cố 
gắng lắm trong việc sửa dạy con cái. Có thể thói quen 
lãnh đạo đã làm cho chị vô tình nghiêm khắc quá. Tuy 
nhiên lòng tốt và sự dịu đàng của chị phần nào đã che lấp 
vẻ nghiêm khắc đó. 

Chị Diện đầu có những khuyết điểm ấy đã hoàn toàn 
thành công trong chức vụ chị giáo tập. Chị có nhận ra 
những thành công ấy không hay chỉ coi là hư danh? 

Về phần xác chị bị đau đớn không ngừng. Đau ở bên 
hông tả làm cho chị không bao giờ được nghỉ ngơi. Bao tử 
của chị bị đau làm cho chị yếu đau hoài và cơn sốt thương 
hàn đã quật ngã chị. 

Về tỉnh thần chị tiếp tục gặp chống đối của người 
lành như bao thánh nhân khác. Vài nữ tu vẫn tiếp tục 
nuôi dưỡng và ác cảm đối với chị. Họ không ở nhà tập. 
Nhưng họ luôn coi chừng hành động của chị. Đối với họ 
chỉ là người giả hình làm thánh. Những lời phê bình này 
chị Diện cũng biết nhưng chỉ giúp chị khiêm nhường 
thêm lên. Một chị nhà tập nói: "Có vài chị Chúa đùng để 
giúp chị giáo tập nhân đức, nhưng phần lớn chúng tôi yêu 
mến chị. Riêng phần tôi, tôi tin là chỉ có những đấng 
thánh mới có thể chịu nổi những thử thách bình tĩnh và 
không thanh minh như chị. " 

Nhưng trên hết điều giúp cho chị khiêm nhường chính 
là những đêm tối trong tâm hồn. Xưa khi còn ở Hữu lễ, 
chị được an ủi trong tâm hồn. Còn trái lại ở Thanh hoá 
thì chị không còn được ơn an ủi giúp chị hi sinh dễ dàng. 
Chị nói mình chỉ có thể phụng sự Chúa bằng con tim tê 
liệt và đức tin nằm ngủ. Chị đứng bên cạnh Chúa trong 
vườn cây đầu. Nhờ trí sáng suốt chị có thể diễn tả lại rõ 


142 


ràng đêm tối linh hồn ấy nếu chị được lịnh. Nhưng chị 
không được lịnh ấy. 

Tuy nhiên trong một thư viết vào thời đó chị cho ta hay 
tình trạng tâm hồn chị: 

"11 tháng 6 năm 1940. Thưa cha đáng mến. Nhiều lần 
con có ý định gặp cha để tỏ lòng con cho cha thấy con 
khổ sở trong lòng ra sao. Nhưng con hiểu là Chúa muốn 
con im lặng và con buồn một mình để kết hợp với sự đau 
khổ của Chúa. Vì thế bây giờ cũng như trước đây con 
sung sướng dâng cho Chúa những đau khổ của con. Con 
chỉ xin cha một điều và con cầu nguyện nhiều cho điều 
ấy là cha biết ý Chúa và con vui mừng vì thánh ý đó." 

"Con coi như mình đảm nhiệm một chức vụ nghịch lại 
ý Chúa và vì thế con không còn đủ ơn để chu toàn chức 
vụ, xúc phạm đến Chúa, gây tai hại cho linh hồn tập sinh 
và làm cho hội dòng thoái hoá để bề trên hối tiếc vì đã 
chỉ định con. Điều đó làm cho con đau khổ. Tốt hơn cho 
con là làm đầy tớ để làm vui lòng Chúa và bề trên.Hạnh 
phúc cho con biết bao nếu đó là ý Chúa: sự bình an của 
con sẽ toàn hảo. Con chỉ đặt niềm hạnh phúc trong thánh 
ý Chúa. Con không thích sự sung sướng phỉnh lừa hay vô 
vọng." 

"Cha ơi xin hãy thương con, cha thương con là hợp ý 
Chúa. Dù cha quyết định thế nào, cha cũng không nâng 
con lên hay hạ con xuống, con không cần, miễn là ý 
Chúa và ý cha nên trọn, con chỉ tìm thoả mãn đó thôi. 
Con luôn tuân theo lời cha như một người con ngoan. ˆ 

Cha ơi, trong lúc này chỉ có Chúa hiểu con hơn mọi 
người con trên thế gian. Con luôn mỉm cười vui vẻ và 
mang bộ mặt hân hoan để không ai nhìn thấy những bóng 
tối và nỗi buồn của lòng con để làm vui lòng Chúa 
Giêsu.. Con đã hiểu ý Ngài: Ngài muốn con không thất 


143 


vọng khi tin vào cha. Ngài muốn con thổ lộ tâm hồn con 
cho cha kẻo khi một mình với sự bí mật, thì đau khổ sẽ 
mang lại tai hại cho con... 

"Đàng khác lòng con luôn bình an trong tình yêu 
Chúa. Tuy nhiên con sợ trong khi thi hành nhiệm vụ 
nghịch ý Chúa và bề trên, con sẽ mất sự an bình và mọi 
công nghiệp. ˆ 

"Đó là những điều đơn sơ cho cha thấy linh hồn con 
xao xuyến ra sao. Cha đừng nhận ra những lỗi lầm trong 
thời kỳ tăm tối này." 

“Con cha. Catherine Diện. " 

Dù bị khủng hoảng nội tâm chị Diện thi hành chức vụ 
hoàn hảo và mọi người thoả mãn. Các thiếu nữ được chị 
hướng dẫn cũng yêu mến và sung sướng được chị hướng 
dẫn. 

Đầu năm 1942 có bàu cử bề trên cả. Phải được 40 tuổi 
thì mới được bầu. Chị Diện mới có 34 tuổi. Tuy nhiên 
nhiều chị xin bàu cho chị giáo tập. Họ cho rằng nếu 
được phép chắc chấn chị Diện sẽ trúng cử.Sự vận động 
này cho thấy sau sáu năm làm bề trên chị được nhiều 
người yêu mến trong khi luật dòng chỉ cho những chị đã 
khấn trọn mới được bỏ phiếu và không có ai trong số tập 
sinh cũ của chị được bỏ phiếu cả. 

Không ai chấp nhận cuộc vận động ấy vì dòng mới lập 
mới có một chục nữ tu thì có nhà tập hay vẫn hơn là có bà 
bề trên đủ khả năng. 


144 


Chương § 
Huán luyện nhà tập, bình và qua đời 


Việc huấn luyện nhà tập hệ tại chỗ hướng dẫn về đời 
sống siêu nhiên đòi trước hết tinh thần cầu nguyện và hi 
sinh. Phần lớn các bề trên nhà tập có nhiều tài liệu thần 
học tu đức hay thần bí giúp cho những giáo huấn của họ 
có chiều sâu và thay đổi. Chị Diện chỉ biết tiếng mẹ đẻ 
nên không thể dùng những tác phẩm ấy. Do đó những 
giáo huấn của chị thiếu uyên bác như trong các tập viện 
khác. Nhưng việc thiếu chất liệu ấy, tuy đồi đào trong 
những nước khác, đã được bù trừ do tỉnh thần siêu nhiên 
đặc biệt của chị Diện. 

Chị có tâm hồn cầu nguyện. Nhờ một thủ bản sơ 
đẳng nói về việc nguyện ngắm chị đã dậy dỗ với uy tín 
nghệ thuật cầu nguyện mà chị thí hành cách tuyệt vời. 
Chắc chắn kiến thức cùng với sự thánh thiện cao độ là lý 
tưởng cho việc huấn luyện việc cầu nguyện cho nữ tu. 
Nhưng cũng thường xảy ra là những nhà thông thái thần 
học nói về việc cầu nguyện lại không thành công bằng 
những người đạo đức không có kiến thức khoa học về 
phương diện thực hành. 

Ngoài việc huấn luyện tỉnh thần cầu nguyện là việc nên 
thánh của nữ tu, chị Diện áp dụng hàng ngày việc chú 
giải luật giáo hội về việc tu trì, những hiến pháp hội 
dòng và việc thực hành các nhân đức. Chị còn nói chuyện 
mỗi tuần ba lần về những điểm quan trọng. Không cần 
phải nhấc lại, là những giáo huấn của chị, nhờ ơn Chúa, 
hoàn toàn phù hợp với giáo huấn chung của các tác giả. 
Chúng tôi xin ghi chú lại vài thí dụ theo một ghi chú của 


145 


tập sinh. Việc này đủ cho ta quan niệm ý tưởng và cách 
thế dạy dỗ của chị Giáo tập nhân đức. 

"Về vấn đề ơn gọi, có hai điểm chính: 1. Xin ơn trên 
soi sáng để biết ý Chúa mà chọn bực sống 2. hỏi ý bề trên 
và cha linh hướng, vì ơn gọi là con đường dẫn đến đời 
đời. Khốn khổ cho ta nếu ta chọn cuộc sống ngoài ý 
Chúa nhất là nghịch ý Chúa." 

"Cần phải giữ cả những khoản luật nhỏ, tỉ mỉ, đừng bỏ 
những chỉ tiết. Nếu các em giữ luật nhỏ cũng như lớn, thì 
Chúa sẽ nhân từ với các em và không từ chối điều gì. 
Còn trái lại nếu các em sao nhãng những luật nhỏ, Chúa 
sẽ rút lại nhiều ơn Chúa dành cho các em." 

"Các em hãy luôn trung thành với những ơn Chúa luôn 
ban cho các em để thành những nữ tu hoàn hảo. Ngài 
luôn giàu có và ban ơn dư dật cho ai hoàn toàn phó thác 
cho Ngài." 

"Những việc đạo đức rất quan trọng cho các em và 
quan trọng trong suốt cuộc đời. Phải làm hết sức mình 
cho hoàn hảo trong Chúa Giêsu, với Ngài, cho Ngài và vì 
vinh danh Ngài." 

"Các em cần phải là những hôn thê hoàn toàn bỏ 
mình chỉ lo một chuyện là làm vui lòng vị hôn phu. Đừng 
trễ nải, yếu đuối kẻo làm ô danh cho gia đình của Chúa. 
Hãy quyết định đừng bao giờ là nữ tu tầm thường và ăn 
cơm nhà Chúa như mọt gậm củi và phá hoại đồ gỗ. Đây là 
công việc chính của các em. Hãy giao phó việc thực hiện 
cho Chúa Giêsu và Mẹ Ngài. Hơn nữa không có khó 
khăn gì cho những ai đặt trọn niềm tin vào Chúa. Đừng 
bao giờ quên dựa cậy hoàn toàn vào Chúa Giêsu và Mẹ 
Maria. Hãy luôn hỏi ý kiến trong mọi việc. Đừng theo ý 
riêng ngay cả trong những sự nhỏ nhặt. Nếu Chúa không 


146 


hướng dẫn dù các em có hàng chục cha linh hướng, các 
em sẽ không có ích lợi gì hết.” 

"Mỗi ngày khi thức đậy, hãy dâng mọi lời nói, việc 
làm hay mọi chuyển động của tâm hồn trong ngày cho 
Chúa Giêsu và Mẹ Maria xin các Ngài giúp các em suốt 
ngày. Đừng bao giờ dựa vào sự trợ lực của nhân loại 
nghịch lại ý Chúa. Chỉ có thế, các em mới thành nũ tu 
hoàn hảo theo như lòng Chúa. Nếu các em theo bản 
tính thay đổi, không còn tỉnh thần siêu nhiên, các em sẽ 
thiệt hại và làm phiền lòng Chúa. Các em không làm gì 
được và không làm ¡ch lợi cho ai." 

"Hãy dâng hiến mọi giây phút, mọi nhịp đập của con 
tim cho việc cứu rỗi các linh hồn tội lỗi, cho lương dân 
và cho các linh hồn trong luyện ngục." 

"Đừng khoe khoang, đừng khinh rẻ ai. Nếu ai khinh rẻ 
làm cho mình phải xấu hổ, làm cho mình phải buồn 
phiền, thì hãy cám ơn Chúa ngay và đọc một kinh Lạy 
Cha một kinh Kính mừng cho những kẻ làm phiền lòng 
ta. Khi có dịp hãy tỏ ra để thương hơn và tử tế hơn với 
những kẻ đó hơn trước vì biết ơn họ đã giúp ta làm đẹp 
lòng Chúa theo cách Chúa muốn nhất. Đừng nói với ai về 
đau khổ người ta gây ra cho bạn." 

Những giáo huấn trên cho thấy chị Diện không chỉ 
nói thuộc lòng nhưng còn với cả tâm hồn. Chị lại còn 
thực hành những gì mình dạy dỗ. 

Người ta nói hành chị về điều nhiều nữ tu biết. Khi 
người nói hành gặp chị, chị tỏ ra đễ thương với người đó. 
Sau này người đó tuyên bố: "Tôi không ngờ chị khiêm 
nhường như vậy. Bây giờ tôi mới nhận ra chị khiêm 
nhường." 

Mọi thứ sáu chị đều nói về sự thương khó của Chúa. 
Lúc đó lời chị say sưa và nóng nảy. Có thể nói khi đề cập 


147 


đến sự thương khó Chúa chị tham dự vào sự lo lắng và 
những sự tra tấn của Chúa chịu đóng đanh. Thứ năm đầu 
tháng chị kể lại tuần tự những đau khổ của Chúa từ vườn 
Gecthsemani cho đến lúc chết. Các người nghe chị đều 
say sưa cảm động. Càng đi vào câu chuyện tiếng chị 
càng run rẩy và những giọt lệ trào ra khoé mắt chị kín 
đáo chùi đi. Cuối cùng thì cả nhà đều khóc. Nhiều chị 
cho rằng không ai nói về sự thương khó hay như chị 
Diện. 

Một thứ năm khác sau khi đánh tội, chị ngất đi và chỉ 
tỉnh lại sau một tiếng đồng hồ. Mỗi năm chị thức suốt 
đêm thứ năm tuần thánh để chầu Mình Thánh, mát nhìn 
vào nhà tạm, và nhiều khi chị khóc. Chị chỉ bỏ nhà thờ 
lúc ban sáng để nghỉ đợi nghỉ lễ chiều thứ sáu. 

Trong giờ chơi khi tâm sự chị thỉnh thoảng nói về quá 
khứ, những gì gây ra do những người muốn lấy chị, và 
cha linh hướng cứu ơn gọi của chị. Không bao giờ chị 
nói xa nói gần đến những lần được Chúa hiện ra. 

Một hôm đang lúc nói về các trình nữ đi theo con chiên 
khắp nơi và hát những ca khúc dành cho họ. Chị pha trò: 
"Chúng ta phải cố gắng đoạt phần thưởng đó. Còn riêng 
em, em quyết định đứng gần Chúa nhất, không cho chị 
nào gần Chúa hơn em đâu." Các cô gái la lên: "Chúng 
em cũng muốn ở bên chị và gần Chúa Giêsu." Bấy giờ 
chị Diện rất vui và tươi cười trả lời: “Chúng ta đồng ý như 
thế. Nhưng các em tất cả phải ngoan ngoãn, và yêu 
Chúa hoàn toàn. Hãy giữ mình sạch tội không có tì vết 
øì, và dù phải cắt mũi, cắt môi chúng ta cũng làm." (Chị 
nhắc lại câu chuyện thánh Ebbe và 30 nữ tu thánh 
Anphong đã nói tới trong cuốn Hôn phu thật của Chúa 
Giêsu, chương Ì.) 


148 


Hình như chị Diện được ơn đặc biệt yên ủi những kẻ 
sầu buồn và những tập sinh gặp chuyện lo lắng đến với 
chị đều ra về thơ thới hân hoan. 

Những chị rời nhà tập sau khi khấn lần đầu, đều nhận 
được những lời khuyên thích hợp với nhu cầu. Chẳng hạn: 

"Sau bao gian lao em mới được khấn. Sau những thử 
thách ở tập viện chỉ là những thực tập, em sẽ còn phải 
vác những thánh giá thật của cuộc sống tu trì. Em hãy 
can đảm và yêu mến mang những thánh giá đó. Em hãy 
giữ lời khấn cho tỈ mi. Chị thích em chết trước mặt chị 
còn hơn thấy em lỗi luật nhỏ." 

Chị vấn tiếp tục để ý đến những nữ tu đã rời tập viện, 
khi thì lớn tiếng khuyến khích họ, khi thì gửi thư, tuỳ 
trường hợp. Khi nghe ai phê bình tập sinh của chị, chị rất 
nhậy cảm vì chị cho là do giáo huấn thiếu sót của mình. 
Lúc đó chị thổ lộ: "Em sẽ cố gắng huấn luyện các em tốt 
hơn trong tương lai nhất là cầu nguyện cho các em nhiều 
hơn sau khi các em khấn." 

Như thế bằng gương sáng cũng như lời dạy đỗ, chị đã 
thu hút nhiều phần tử trong cộng đoàn. Chị được kính 
trọng, quí hoá và nhất là được yêu mến. Tại tập viện mọi 
người coi chị tốt hơn hết các nữ tu trong dòng. Nhiều chị 
còn coi chị là thánh. Sau khi chị chết nhiều người cầu xin 
chị và có người đã được ơn của chị. 

Có người xin chị những ơn vật chất. Một hôm có chị 
giáo, Cựu tập sinh của chị Diện được một em học sinh 
nhỏ khóc lóc cho hay: 

"Xin chị cầu cho mẹ em. Đêm qua mẹ em bị sưng cổ 
và miệng. Mẹ em đau lắm không ăn và uống gì. 

Chị giáo cảm động nhớ tới chị Diện và nói với em: 

"Trong nhà dòng có một chị rất thánh thiện mới qua 
đời. Em nói với mẹ và cả nhà mỗi trưa đọc ba kinh lạy 


149 


cha, kính mừng sáng danh trong vòng ba ngày xin chị 
Diện cầu Chúa cho mẹ em. Chị sẽ hợp ý với em trong 
cùng giờ đó." 

Hôm đó vào buổi trưa khi đọc kinh, người bịnh thấy 
cổ bớt sưng và có thể ăn được tí chút. Ba hôm sau bà hoàn 
toàn khỏi bịnh. 

Dù cho việc khỏi bịnh là phép lạ hay không thì câu 
chuyện đó cũng chứng minh sự kính phục của chị đó với 
chị Diện. Nếu tại nhà tập tấm lòng mạnh mẽ và dễ 
thương của chị đã chinh phục mọi tâm hồn thì tại những 
nơi khác không có như thế. Tuy nhiên tại nhà khách, 
những người tới thăm đều bị vẻ dịu dàng và bình đị của 
chị chỉnh phục cũng như cuộc nói chuyện siêu nhiên và 
đễ chịu. Những người đến thăm thường là các linh mục 
đến thăm con thiêng liêng. 

Cuộc nói chuyện ở nhà khách không kéo dài. Tuy 
nhiên cũng đủ cho vài năm sau chị giáo tập nhận ra nhu 
cầu truyền giáo thánh Têrêxa chỉ cho các nữ tu: cầu 
nguyện và hi sinh cho việc thánh hoá các linh mục. Chị 
có thể dùng những lời của thánh nữ sau đây: "..Con đã 
gặp nhiều linh mục thánh thiện và con thấy rằng nếu địa 
vị các ngài cao hơn thiên thần thì các ngài vẫn là những 
con người yếu đuối và mỏng dòn. Vậy nếu những linh 
mục thánh mà Chúa Giêsu trong phúc âm gọi là muối 
đất, còn nói là mình cần cầu nguyện thì phải nghĩ sao về 
các linh mục nguội lạnh ?..Ơn gọi của ta đẹp đẽ biết bao? 
Chính chúng ta, chính tại dòng Kín chúng ta phải 
gìn giữ muối đất." (Histoire dune âme, chương 6). 

Mùa vọng năm 1942, chị Diện lại ao ước lần thứ ba và 
là lần cuối, muốn rút lui vào dòng Kín để trong thỉnh 
lặng cầu nguyện và hi sinh. Nhưng vì chị chỉ muốn biết 


150 


và theo ý Chúa nên chị làm tuần chín ngày sốt sắng kính 
thánh nữ Têrêxa để xin cầu bầu cho mình vào dòng Kín. 

Ngày cuối cùng của tuần chín ngày chị thổ huyết rất 
nhiều, cho thấy chị bị lao phổi. Câu trả lời của "người con 
yêu của trần gian” thật rõ ràng. Bịnh tật không làm chị sợ 
hãi. Chị hiểu ý Chúa và sẵn lòng vâng theo. Chị cũng 
không sợ chết. 

Tại nhà tập người ta không dễ dàng chấp nhận. Tin chị 
thổ huyết làm mọi người lo lắng. Chị giáo được yêu mến 
như mẹ và tôn sùng như nữ thánh ở đây. Họ muốn giữ chị 
lại dù cần đến phép lạ hạng nhất. Họ cầu nguyện và làm 
tuần cửu nhật liên tiếp. Đồng thời họ cho mời những 
bác sĩ danh tiếng nhất. Người ta mời cả bác sĩ Chesneau 
người Pháp đã tận tuy săn sóc chị. Cũng có giảm bớt 
nhưng cũng có trở bịnh cho thấy đó là dấu hiệu của bịnh 
hiểm nghèo. 

Trời cao hình như làm thinh trước lời cầu khẩn của tập 
sinh và việc trị bịnh không mấy kết quả. Dù kiệt sức 
nhưng hễ khoẻ lại là chị tiếp tục công việc nhưng lại 
phải ngưng vì ho ra máu. Bao tử yếu, cộng thêm vết 
thương bên sườn không làm sao tẩm bổ cho chị để chị đủ 
sức chống bịnh. 

Sau cùng người ta cho chị đi đổi khí nhưng cũng không 
thuyên giảm. Chị được đem về Phát diệm có bác sĩ cho là 
có thể chữa bịnh được. Tuy nhiên kết quả cũng không có 
gì. Ítra chị cũng được các chị trong nhà mẹ săn sóc và 
lưu ý. Không còn có thể yêu chị hơn được nữa. Chị cảm 
thấy mọi người thương mình thật tình. Mây mờ che phủ 
trong những năm nhà tập và những năm sau khi khấn đã 
biến tan. Chị cám ơn Chúa vì ơn đó. 

Sau cùng không thể lành bịnh nên chị về Thanh hoá 
trong tình trạng rất yếu đuối vào tháng 2 năm 1944. Chị 


151 


liệt giường và không bao giờ chỗi dậy nữa. Cái màn che 
muỗi quanh giường chị đã trở thành căn phòng nhỏ cho 
chị tiếp tục làm việc đạo đức cách gương mấu. Bức hình 
thánh nữ Têrêxa Hài đồng treo trước mặt chị. Vài tấm 
ảnh đạo đức và thánh giá bên tay biến căn phòng đó thành 
tu viện. 

Mỗi ngày chị được rước lễ sốt sắng hơn. Khi cám ơn 
chịu lễ bộ mặt chị sáng lên niềm vui được kết hợp với 
Chúa Giêsu. 

Trong thời gian này chị nữ tu chống đối mạnh mẽ nhất 
việc đề cử chị làm giáo tập đến thăm chị. Sự tiếp đón và 
cuộc nói chuyện thân tình đến nỗi chị này ra về hoàn 
toàn bị xao động và ngạc nhiên về sự khiêm nhường và 
đức bác ái của chị Diện. Chị thường lập đi lập lại: "Tôi 
không bao giờ nghĩ chị khiêm nhường như thế." 

Tất cả các chị săn sóc hay đến gần chị từ khi chị bị 
bịnh đều công nhận là chị không bao giờ kêu trách phàn 
nàn về bịnh của mình. Chị chịu đựng tất cả trong an bình 
siêu nhiên. Ngoài vi trùng lao gậm nhấm hai lá phối chị 
còn đau bao tử và vết thương ngang hông từ 20 năm nay. 
Không ai biết chị đau như thế và cho đến khi chị chết 
không ai biết được tại sao chị mang vết thương nơi cạnh 
sườn. 

Các y tá kính phục sự chịu đựng đau khổ của chị. Hai 
năm sau có cÔ cũng săn sóc một nữ tu bị bịnh phổi như 
chị. Có người nói chị này cũng can đảm như chị Diện thì 
cô y tá này cho rằng: "Chị này kiên nhẫn đáng khen 
nhưng không so với chị Diện vì chị Diện là nữ thánh." 

Vì chị đạo đức nên có em xin chị viết cho mình kinh 
đọc trong ngày khấn. Sau đây là kinh vẫn còn đọc trong 
nhà tập: "Lạy Chúa Giêsu, con hết lòng cám ơn Chúa vì 
ơn đặc biệt Chúa đã ban cho con là kéo con ra khỏi thế 


152 


gian để cho con dâng mình làm nữ tu và làm con yêu của 
Chúa. Hôm nay con dâng mình con cho Chúa không giữ 
lại gì. Con quyết định dứt bỏ những tính nết cũ, nghĩa là 
những thói quen ở trần gian để mặc lấy những nhân đức 
tuyệt vời của Chúa. Lạy Chúa Giêsu hãy đến với con 
như con phó mình cho Chúa. Xin ban cho con tràn đầy 
nhân đức đời sống trọn lành đòi hỏi, và Chúa đã chọn 
cho con ngày hôm nay. Xin cho con đẹp lòng Chúa và 
nên giống Chúa như khi Chúa còn ở trần gian. Xin cho 
con luôn can đảm và trung thành với Chúa. Xin đừng 
bao giờ để cho con thành dịp cho Chúa bỏ con. 
Amen." 

Sau đây là những lời khuyên cuối cùng của chị cho con 
cái khi họ xin chị: "Chúa nhân từ đã kêu gọi các em tận 
hiến cho Ngài, đó là ơn đặc biệt. Hơn nữa Ngài đã dẫn 
các em vào nhà tập. Trong thời gian ở đây các em hãy cố 
gắng trở thành những tập sinh tốt. Vì thế các em phải cố 
sử mình và bỏ những thói thế gian. Hãy tập các nhân đức 
của nữ tu và giữ luật cho trọn. Nếu không có ý đó các em 
chỉ là tập sinh vô ích và phải đuổi về thế gian. Trong thời 
gian ở nhà tập nếu các em chỉ là tập sinh tầm thường thì 
sau này các em chỉ là nữ tu tồi tệ không ích gì cho nhà 
đòng và giáo hội lại còn làm hại nữa. 

Sau khi khấn các em hãy là hôn thê trung tín hoàn 
toàn với Chúa Giêsu, khôn ngoan, và sung sướng được 
tuân theo ý Ngài. Trong lúc buồn vui hãy khôn ngoan 
theo ý Chúa. Đó là điều chị muốn các em giữ vì tình yêu 
Chúa để trong thế giới bên kia chị có thể vui mừng vì 
các em." 

Chị phụ tá nhà tập xin chị Diện và chị cho những lời 
khuyên sau đây mấy ngày trước khi chết: 


153 


"1, Khi gặp nghịch cảnh, bất cứ từ đâu tới, chị hãy 
bình tĩnh, đừng nóng nẩy phàn nàn. Nghịch cảnh là quà 
Chúa gửi cho ta. Chỉ cần ý ngay và làm mọi việc chỉ vì 
tình yêu Chúa. Còn mọi sự thế gian khen chê chỉ là giả 
trá. 

2. Mọi bề trên phải là đèn để trên cao soi sáng 
cho mọi người.Cũng như dòng suối rất trong lành đem 
vào máng. Lòng của chị phải là sông mang ơn Chúa cho 
những người Chúa trao phó cho chị. Khi thấy có vết nhơ 
nào trong lòng hãy lo thanh tẩy ngay. Chỉ có thế chị mới 
giữ ơn Chúa được và thông ban cho người khác. 

3, Phải ghét tội cho thật và ghê gớm những khuyết 
điểm nhỏ nhất, thống hối và sửa mình cũng như xin ơn 
tha thứ ngay. Lòng chị đừng bao giờ dính bén tội lỗi, đù 
cho cả hình bóng của tội lỗi nữa. 

4. Tâm hồn ta phải có tình yêu Chúa cho thật nhất là 
đức thương yêu không thiên vị và đồng đều cho mọi bề 
dưới, sửa lỗi cho họ như từ mẫu và tránh đừng thiên vị. 

5. Tránh không nên hấp tấp nhất là khi sửa dạy. Khi 
thấy mình sắp nổi nóng hãy giữ im lặng cho đến khi bình 
tĩnh trở lại. Chỉ như thế mới gọi là lấy tình thương sửa 
chữa lỗi lầm. 

6. Sự kiên nhẫn và khiêm nhường rất cần thiết cũng 
như dễ thương với những người nói chuyện với ta nhất là 
khi nói về lỗi kín. Trên hết phải có lòng mến Chúa và 
khiêm nhường sâu xa. Chỉ có bề trên khiêm nhường và 
nhẫn nại mới đáng giữ chức vụ cao. 

Trong những lời khuyên này ta thấy cuộc sống của chị 
hay ít ra lý tưởng chị theo đuổi trong cuộc sống nữ tu. 
Sức lực chị yếu đần và chị phải nhường chức cho chị phụ 
tá. Chị chỉ còn sống đời khổ đau và trong cuộc sống đó 


154 


chị tỏ ra nhẫn nại trong mọi thử thách và kết hợp liên li 
với Chúa Giêsu chịu đóng đanh. 

Nhiều nữ tu cho là quỉ trở lại cám dỗ chị công khai. 
Có mấy dấu hiệu cho thấy nó đã trở lại. Chị bị cám dỗ 
kinh khủng. Một hôm qui làm cho chị ghét cay ghét đắng 
những cộng sự viên mà chị thường yêu mến. Người ta 
thấy chị có vẻ nhăn nhó nhưng không nói ra lời nào. Vài 
giờ sau chị kể lại mình phải cố gắng làm sao mới chống 
lại được cơn cám dỗ như thế. 

Có chị nữ tu thương hại cho tình trạng của chị, chị nói: 

"Em thường nghe tiếng nói: Diện ơi, con ta ơi, vì ta yêu 
con mà ta để con bị đau khổ như thế." 

Bịnh lao trở nặng không còn hi vọng chữa khỏi nên 
chị được nhiều người thương mến đến thăm nhất là các 
linh mục. Chị thường lợi dụng để xưng tội. Trong những 
dịp như thế người ta mới thấy chị ghét cay ghét đắng cả 
những lỗi lầm nhỏ mọn của tập sinh. 

Nghe tin có một người danh giá đến thăm, chị hơi 
mất tự chủ khi phải bỏ tay áo xuống vì nóng quá. 
Nhưng chị ngưng lại ngay. Khi người đó vào, chị lấy lại 
nụ cười dễ thương nhưng chị xưng tội ngay khi có linh 
mục đến thăm. 

Chị tiếp tục can đảm lên núi Calvaire và luôn hôn 
chân Chúa chịu đóng đanh. Tháng 6 năm 1944 bịnh nặng 
đặc biệt. Tưởng chị sắp chết nên trong lễ Thánh Tâm chị 
sốt sắng chịu phép sức dầu. Chị thấy cái chết đến mà 
không lo lắng. 

Hôm đó trong nhà tập ai cũng buồn. Tất cả con cái chị 
Diện đã cầu nguyện và làm hết tuần chín này đến tuần 
chín khác để xin Trời giữ lại chị giáo tập không ai có thể 
thay thế. Nhưng đường lối Chúa không phải đường lối 
của ta. 


155 


Trong tháng bảy tình trạng khó thở tăng thêm đau đớn 
và càng có những cơn nghẹt thở. Nhưng khi hết cơn chị 
lại tỉnh táo, hoạt bát và còn giả vờ nghẹt thở để làm trò 
cười. Đôi khi đau quá chị bất động, nhắm mắt và hai tay 
ôm chặt thánh giá. 

Suốt tháng cuối cùng chị thực như bị tra tấn. Chị 
không thể cựa mình như bị đóng đanh vào giường. Lưng 
chị nóng bỏng. Chị luôn lập lại những lời của Chúa khi 
hấp hối trong vườn Cây dầu, khi mang thập giá hay khi 
sắp chết trên núi sọ. 

Đầu tháng 8 năm 1944 chị ăn bữa ăn sau cùng. Không 
như mọi khi chị lại đòi ăn món này món kia. Hình như chị 
lại ăn thấy ngon đôi chút. Nhưng hôm sau thì cổ và miệng 
chị cũng bị. Từ đó chị không ăn uống gì được nữa. 

Người ta tính không cho chị rước lễ vì thấy chị không 
rước lễ được nữa. Chị phản đối điều đó, giọng nói bình 
thản làm cho không ai dám trả lời chị và từ đó chị vẫn 
được chịu lễ cho đến khi chết. 

Sự khát nước thực là một cực hình. Nhưng chị vẫn mỉm 
cười và thường than thở: "Lạy Chúa Giêsu con sung 
sướng được chịu đau khổ vì khát nước cho Chúa, vì trên 
thánh giá Chúa đã chịu khát vì con." Một lần khác khi 
cuống họng hoàn toàn khô cứng chị than thở: "Chúa 
Giêsu ơi, con khát quá. Nhưng xin cho ý Chúa nên trọn. 
Xin Chúa đừng lưu ý đến thân xác tội lỗi đang khát khao 
này. Xin Chúa tha tội cho con." 

Đêm 10 và 11, đêm cuối cùng của chị, chị bị sốt nặng. 
Hoàn toàn yếu nhược, nhức đầu, mồ hôi vã ra, chị phải 
nhờ hai chị khác giúp đỡ. Trong suốt một tiếng đồng hồ, 
các chị lau mồ hôi cho chị. Khi hết cơn sốt các chị thấy 
khăn tay lau mồ hôi thấm đầy máu dù chị không có 
thương tích trên đầu. Một chị khóc lớn kêu lên: "Chị đội 


156 


mạo gai phải không? " Nhưng chị cười đau đớn trả lời cho 
chị kia. 

Cơn khát gây đau đớn tăng dần vì kéo dài. Gần một 
tuần lễ cơn đau đến cùng cực và nhìn chị ai cũng thương 
hại. Nhưng chị không hề hé môi thở than. Cả nhà cầu 
nguyện với Đức Mẹ và vào lúc 10 giờ đêm chị uống 
nước thả giàn cho đến khi chết. 

Tuy nhiên chị Diện đã yếu lắm. Mọi người cho rằng cái 
chết chỉ còn là vấn đề giờ nào thôi. Chị cũng cảm thấy 
mình gần chết và hỏi bề trên xem mình chết được chưa. 

Ngày áp lễ Đức Mẹ Lên trời chị chỉ còn thoi thóp. Ai 
cũng nói Đức Mẹ sẽ đem chị về trong ngày lễ Mẹ. Chị 
không chịu như thế và nói không muốn cả nhà phải tang 
tóc trong ngày lễ vui của Mẹ. 

Lời tiên đoán hay đúng hơn, sự tiên cảm đó đã xảy ra. 
Sáng 16 chị còn chịu lễ như những ngày khác. Nhưng 
chị xin đừng bỏ chị một mình. Chị vẫn tỉnh táo cho đến 
cùng. 

Vào lúc trưa chị cố gắng ngồi dậy xin người ta giúp 
chị. Đột nhiên chị ngả đầu xuống gối và linh hồn chị bay 
về với Chúa là quan án, Dấng chị yêu mến phụng thờ. 

Gần hai mươi năm trước, chị ngạc nhiên vì Chúa 
thương mình đã than thở: "Nếu trong ngày phán xét Chúa 
cũng nhân từ và tốt lành với con nhu khi Chúa hiện ra 
bây giờ, con đâu có sợ gì." Chúa Giêsu đã trả lời: "Nếu 
con sử dụng ơn của cha không những cha sẽ tốt với con 
trong ngày phán xét mà cha sẽ còn nhân từ hơn và con 
sẽ sung sướng hơn trong ngày đó hơn là khi hiện ra với 
con bây giờ." Ta có thể hi vọng là chị đã chu toàn những 
điều kiện của Chúa và như thế Chúa đã giữ lời hứa với 
chị. 


Lời giới thiệu 
Tựa 
Nhập đề 


Chương Ï: 
Chương II: 
Chương II: 
Chương IV: 
Chương V: 
Chương VỊ; 
Chương VÌI: 


Chương VINH; 


Chương IX: 
Chương X: 
Chương XI: 
Chương XII: 


Chương XI: 


Chương [: 
Chương ÏÏ: 
Chương II: 
Chương IV: 
Chương V; 
Chương VỊ: 
Chương VỊ]: 


Chương VINI: 


MỤC LỤC 


990 tn HIẾ Ho 1 9 6 6 0 Hi BS 0 ^ 4/6 4/004 0000/66 6:00 86/2 006 20006 040/6 006044 20 1:4 0/0.049/0.4000 04 0000 0 06089 


PHẦN MỘT 


Những hiện tượng lạ kỳ 
Quỷ phá phách 
Ma hiện và mất trọng lực 
Nhiều hiện tượng khác 
Cháy nhà 
Trừ quỷ 
Nhào lộn 
Những lần trừ quỷ tiếp tục 
và những hiện tượng mới. 
Khủng hoảng tái xuất hiện 
Cuộc tĩnh tâm 1925 
Tai biến lại bất đầu 
Những xao xuyến mới 
của chị Maria Diện 
Kết luận 


PHÂN HAI 


Nữ tu Maria Diện 

Thiết lập Đệ Tử Viện 

Với Thánh nữ Cathcrine dc Sierme 
Với Chúa 

Khúc quanh nguy hiểm 

Tu viện Hữu Lễ 

Chị Giáo Tập 


Huấn luyện nhà tập, bệnh và qua đời... 


Tran 
01 
03 


l§ 
l6 
4 
26 
31 
35 
40 
43 


48 
32 
h5) 
62 


66 


84 

92 

101 
108 
120 
131 
144 


